THIÊN SƯ BOHIRATHANA 


DẠY CON øx„ 
TÍNH THƯC 


HÃY DẠY TRẺ BẰNG TRÁI TIM CỦA MỘT VỊ PHẬT 


THIÊN SƯ BOHIRATHANA 


DẠY CON thong 
TĨNH THƯC 


TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ 


MỤC LỤC 


01 ĐÔI NÉT VỀ NGÀI THIÊN SƯ 


03_ LỒINÓI ĐẦU 


05_ CHƯƠNG MỘT: LÀM CHA MẸ THẤU HIẾU, CHÁNH 
NIỆM VÀ TỈNH THỨC 


l3 CHƯƠNG 2: CHA MẸ DUY TRÌ GIỚI LUẬT 


14 Không sát sanh 
20 Không nói dối 
16 Không trộm cắp 


18 Không tham lam 2Ï Không nghiệp ngập 

25 CHƯƠNG 3: DẠY CON PHÙ HỢP GIAI ĐOẠN VÀ 
LÚA TUÔI 
26 Dạy con trong giai đoạn dưới 6 tuổi 
39_ Giai đoạn 6 đến 10 tuổi 


58 Dạy con ở lứa tuổi vị thành niên 


74 LỜI KẾT 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIÊN SƯ BOHIRATHANA 


ĐÔI NÉT VỀ NGÀI THIÊN SƯ BODHIRATHANA 


Ngài thiền sư Bodhirathana sinh 
năm 1982 tại Bangladesh. Sinh ra 
trong một gia đình có truyền thống 
tu học Phật Giáo, ông nội của Ngài 
là một vị tỳ kheo đã tu tập rất cao, 
Ngài được sự hướng dẫn của cha về 
sự thực hành tâm linh khi chỉ mới 7 
tuổi. Thật không may cha Ngài mất 
sớm, mẹ đã gửi Ngài học và thực 
hành tại ngôi chùa nơi ông nội 
đang tu tập. Ngài thuộc lòng và 


thông thạo Tam Tạng kinh điển đồng thời có sự thấu hiểu và 
thực hành Giáo Pháp từ khi còn nhỏ. 


Cuộc đời của Ngài là cuộc đời của những chuyến đi. Từ 
cuộc sống du hành ấy Ngài đã học cách làm thế nào để mạnh 
mẽ hơn và tồn tại trong thế giới này. Ngài biết làm thế nào để 
vượt qua những chướng ngại, trắc trở nhờ sự trải nghiệm từ 
những chuyến đi mà nếu như một người chưa từng sống cuộc 
sống nay đây mai đó thì người đó không thể hiểu được. 


Ngài đã trở thành tỳ kheo năm 19 tuổi tại Bangladesh và 
sau đó Ngài đến Sri Lanka để học Phật Pháp. Tại đây, Ngài 
đã học, thực hành và thay đổi hoàn toàn tâm trí và thể chất. 
Ngài như được tái sinh là một người Sri Lanka. Ngài thông 
thạo ngôn ngữ và có thể dạy ngôn ngữ cho người nước ngoài. 


Trang I 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


Ngài đã có nhiều bài thuyết Pháp đem đến sự an lạc cho công 
chúng. Tại Sri Lanka, Ngài đã hoàn thành chương trình Cử 
nhân Phật học tại trường Đại học Buddhist and Pali. Ngài 
thông thạo nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, Pali, Sinhala, Phạn, 
Bangali, Thái Lan. Ngài có khả năng ghi nhớ nhanh và rất chỉ 
tiết. Ngài có khả năng chánh niệm tự nhiên, nhìn thấu suốt vấn 
đề như nó đang là và từ đó chữa lành tâm cho con người qua 
việc thuyết Pháp. 


Với niềm yêu thích học tập không ngừng, Ngài tiếp tục sang 
Thái Lan để học Phật Pháp tại trường Cao đẳng International 
Buddhist và Đại học Mahamakut Budddhist và đã hoàn thành 
chương trình Thạc sỹ Phật học tại đây. 


Ngài đã đến nhiều nước như Sri Lanka, Thailand, Vietnam, 
Campuchia, Lào, Ân Độ...để hướng dẫn mọi người thực hành 
thiền, giảng Pháp và tham gia nhiều hoạt động xã hội. Nhận 
thấy nhiều phụ huynh mong muốn được hiểu và áp dụng lời 
giảng của Đức Phật vào việc đồng hành và nuôi dạy con, vào 
tháng 11.2021, Ngài đã tổ chức khóa học chủ đề DẠY CON 
VỚI TRÁI TIM VỊ PHẬT trong 7 buổi. Những bài giảng của 
Ngài đã đem lại nhiều giá trị và được đông đảo các bậc làm 
cha mẹ đón nhận. Để thuận tiện trong việc lưu trữ và chia sẻ 
khóa học đến với cộng đồng, nhóm biên tập đã tổng hợp và 
biên soạn thành sách “ Dạy con trong tỉnh thức”. 


Trang 2 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA. 
LỚI NÓI ĐẦU 
Quý phụ huynh thân mến! 


Chúng ta thường nói cha mẹ phải có trách nhiệm dạy con 
nhưng đã bao giờ chúng ta đặt câu hỏi “Để dạy con, cha mẹ 
đã học gì?” hay không? Thật ra, để trở thành những cha mẹ 
tốt, chúng ta cần học rất nhiều: học cách chăm sóc con, học 
cách dạy con, học cách đồng hành cùng con, ... và đặc biệt 
là phải học cách kiểm soát cảm xúc để có hành vi đúng đắn 
khi dạy con. Dưới góc nhìn của Phật học ứng dụng, cuốn 
sách Dạy con trong tỉnh thức là tập hợp những bài viết trong 
chuyên đề “Dạy con với trái tim của vị Phật” do thiền sư 
Bodhirathana, một bậc thầy về chánh niệm đã chia sẻ trong 
7 buổi. 


Tỉnh thức (awareness) là trạng thái bạn quan sát những 
điều đang diễn ra trên thân và tâm trong từng khoảnh khắc, 
ngay khi nó đang xảy ra. Nếu không nhận thức được thân và 
tâm đang như thế nào thì phản ứng, thái độ sống của chúng 
ta cũng trở nên sai lầm và đưa tới khổ đau cho mình và khổ 
đau cho người. Trong mối liên hệ với nghĩa tỉnh thức của 
Phật học, việc dạy con cần được soi sáng bởi trí tuệ đúng để 
từ đó cha mẹ có hành vi và thái độ đúng. Có như vậy mới 
không dẫn đến sai lầm và không mang lại khổ đau cho cả 
cha mẹ lẫn con cái. “ 


Trang 3 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC 


THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


Tìm về kinh điển Phật giáo, quý vị có thể thấy, việc ứng 
dụng đạo Phật vào nuôi dạy con vốn đã được đề cập từ rất 
lâu. Có rất nhiều bài kinh về cuộc sống hằng ngày, những bài 
kinh về quan hệ cha - con, mẹ - con, thầy - trò, những bài 
kinh hướng dẫn về nuôi dạy con, về cách dạy học trò hay hay 
cách nuôi dạy trong gia đình,... được lưu truyền và ứng dụng 
rộng rãi. Cho đến ngày nay, trong thế giới hiện đại đầy biến 
động này, việc ứng dụng Phật học vào nuôi dạy con vẫn là 


một vấn đề đang rất được quan tâm. 

Là cha mẹ, chúng ta ai cũng đều rất 
yêu thương và mong muốn dành những 
điều tốt đẹp nhất cho con của mình. Tuy 
nhiên, trong hành trình làm cha mẹ, 
không phải phụ huynh nào cũng được 
trang bị những kiến thức nuôi dạy con 
đúng đắn. Vậy làm sao để có thể hướng 
dẫn con một cách đúng đắn? Làm thế nào 
để con trở thành những đứa trẻ tốt? Làm 
thế nào để khi trưởng thành các con có 
thể phát huy được hết năng lực của mình, 
thành đạt và hạnh phúc? Có lẽ bởi vì, 
chúng ta chưa trang bị đầy đủ những kiến 
thức cho hành trang làm ba mẹ nên đôi 
khi chúng ta cảm thấy không hoàn toàn 
thỏa mãn hay đặt ra những mong muốn, 
kỳ vọng về con mình. Dưới đây là những 
gợi ý tỉnh thức cho cha mẹ trong hành 
trình dạy con của mình. 


Mong quý vị hoan hỉ đón nhận và tinh tấn thực hành! 


Ban Biên Tập. 


Trang 4 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


CHƯƠNG MỘT: LẦM CHA MẸ THẤU HIỂU, 
CHÁNH NIỆM VÀ TỈNH THỨC 


Làm cha mẹ, trước hết, chúng ta cần phải có sự chánh 
niệm và tỉnh thức, sau đó là cần có sự thấu hiểu tâm ý của 
con trẻ trong các giai đoạn khác nhau: từ khi con mới sinh 
ra, 3 tháng, 6 tháng, 1 tuổi, 3 tuổi, 6 tuổi, 13 tuổi, 18 tuổi,... 
Từng giai đoạn con cũng thay đổi liên tục về tâm sinh lí để 
trưởng thành. Do đó những mong đợi, những suy nghĩ trên 
thân tâm của con cũng khác nhau ở mỗi lứa tuổi. Nếu như 
chúng ta có được sự chánh niệm, tỉnh thức để biết rõ và thấu 
hiểu con của mình trong từng thời kỳ, từng giai đoạn, từng 
lứa tuổi thì chúng ta sẽ đồng hành, giúp con trở thành những 
người con tuyệt vời, những thế hệ tiếp theo tốt lành và hữu 
ích cho gia đình, xã hội và thế giới này. 


Trước hết, chúng ta cần thực hành sự lắng nghe và thấu 
hiểu khi làm cha mẹ. Có một số cha mẹ khá nghiêm khắc, 
quyết đoán, thậm chí độc đoán trong dạy con. Chúng ta 
thường hướng dẫn con theo kiểu: “Con phải làm cái này”, 
“Con không được làm cái này” hay “Con nên làm cái 
kia”,... Thường thì chúng ta đưa ra rất nhiều hướng dẫn mang 
tính mệnh lệnh, và cho rằng đó là cách dạy con tốt đẹp. 
Nhưng không hẳn vậy, cha mẹ có phẩm chất chánh niệm, 
trước hết phải mang lại cho con cái sự lắng nghe của mình. 
Trước khi chúng ta nói điều gì với con hay hỏi con, hãy lắng 
nghe, hãy quan sát con của mình trước. Trên cơ sở sự lắng 
nghe đó, Đức Phật cũng dạy chúng ta phải có phẩm chất thấu 
hiểu. Nếu chúng ta không thấu hiểu và lắng nghe con trẻ mà 
chỉ có la mắng, chê bai, chế giễu con, chẳng khác nào chúng 

Trang 5 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 
ta đang hủy hoại con. Vì vậy, chúng ta cần thực hành lắng 
nghe và thấu hiểu một cách tinh tấn. 


Thứ hai, chúng ta cần phải có sự chánh niệm trên tất cả 
các khía cạnh, trong tất cả các hành động đối với con mình. 
Tất cả những hành động mà chúng ta tương tác với con của 
mình đều có sự tác động rất lớn đối với con — bất kể là khi 
cho con ăn, khi giao tiếp với con, khi khuyên răn, hay là khi 
la mắng, nghiêm khắc, trách phạt con. 


Tất cả những lời nói, ứng xử, chỉ thị, hướng dẫn của cha 
mẹ đều tác động đến con và là “thức ăn” tinh thần của cuộc 
đời con. Nếu như những phản ứng của cha mẹ mà không có 
sự quan sát, không có sự chánh niệm và nếu cứ như thế, 
chúng ta thực hành lên con, tương tác với con mỗi ngày sẽ 
ảnh hưởng lớn lao đến hành động, suy nghĩ, tâm tư của con 
khi trưởng thành. Chính điều này sếtao ra những giới hạn của 
con và hạn chế sự phát triển của con. Ví dụ, khi ta chứng 
kiến con xử lý một việc gì đó không như ý cha mẹ, và vì 
chưa thấu hiểu, cha mẹ vội vàng phản ứng thì hậu quả sẽ 
khiến cho con rụt rè trong điều đó và những ý nghĩ về đối 
tượng đó của con sẽ bị thu hẹp lại. Một cách vô tình, chính 
phản ứng của cha mẹ sẽ điều chỉnh nhận thức của con về đối 
tượng. Vì vậy, nếu chúng ta không có sự chánh niệm, không 
có tỉnh giác, không có sự hay biết trong ứng xử với con thì 
con của mình có thể bị ảnh hưởng rất nhiều. Bởi lẽ, những 
hướng dẫn này sẽ tác động đến nhận thức của con, hình 
thành thế giới quan của con. Cho nên chúng ta cần phải 
chánh niệm, cần phải hay biết trên tất cả những hành động 
của chúng ta khi sự tương tác với con của mình. Dù là những 
lời nói, những việc khen ngợi hay là chê trách,... đều cần phải 


Trang 6 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


thực hành trong sự tỉnh giác với sự hiểu biết về những việc 
chúng ta đang làm. 


Thứ ba, cha mẹ cần nói với con những lời ái ngữ. Trong 
Phật giáo, Đức Phật dạy rằng, chúng ta cần phải có lời nói “ái 
ngữ”. Tức là khi chúng ta nói, lời nói cần phải hết sức lịch sự, 
nhã nhặn và phải có sự thức tỉnh, chánh niệm rõ về chủ đích 
của lời nói đó: Câu nói đó mang ý nghĩa gì? Câu nói đó mang 
thái độ như thế nào?,... Cho nên, trong đời sống hàng ngày, 
cha mẹ cần phải nói lời ái ngữ với con trẻ. Chúng ta cần phải 
tránh xa, tỉnh táo và cảnh giác trước những lời nói thô lỗ hay 
những lời nói vô nghĩa của chính mình. Đôi khi chỉ là một 
hành động không lời (một ánh mắt, một cánh tay đưa lên,...) 
cũng có thể là một ám thị, một tác động không tốt đến sự phát 
triển của con trẻ. 


Cha mẹ phải luôn ghi nhớ, tùy thuộc vào từng giai đoạn lứa 
tuổi mà con có thể hiểu hoặc không hiểu điều chúng ta nói. 
Có thể là con còn quá nhỏ nên không hiểu được điều con 
đang làm hoặc không hiểu điều cha mẹ nói nên có những 
cách cư xử, lời nói, hành động không phù hợp.Nhưng dù là 
con ở giai đoạn nào, lứa tuổi nào đi nữa thì cha mẹ đều phải 
nói lời ái ngữ với con. Vì sao vậy? Bởi lẽ, chúng ta là cha mẹ, 
chúng ta có hiểu biết hơn con cái nhưng chúng ta cũng phải 
biết là các con có thể chưa biết, chưa hiểu điều đó. Thế nên 
nhiều khi trong thế giới quan của chúng ta, điều đó thật sự 
không thể chấp nhận được nhưng các con thì lại không có 
được ý thức được điều đó. Cho nên, với tư cách là cha mẹ, 
chúng ta cần sử dụng lời nói ái ngữ khi nuôi dạy con trẻ, cần 
cực kỳ cảnh giác trước lời nói thô bạo, lời nói chói tai, lời nói 


Trang 7 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


khó nghe, lời nói vô nghĩa,... Đặc biệt, những lúc con quấy 
khóc, làm nũng, lúc đó cảm xúc của con đang ở mức cao trào 
và con mất đi chánh niệm. Những lúc quan trọng như vậy thì 
chúng ta càng cần phải chánh niệm. Nếu lúc đó cha mẹ cũng 
mất chánh niệm, có lời nói hay hành động thô lỗ với con thì sẽ 
tạo ra rất nhiều ấn tượng xấu, khiến cho những ác pháp sinh 
khởi và sẽ tạo ra những dấu ấn, những ác nghiệp vận hành. 
Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng con quấy quá, con khóc quá nên 
phải nói ra những lời khó nghe để dạy dỗ con, để con dừng lại. 
Thực ra khi con có những đau khổ, khóc lóc là con đang có 
tổn thương và mong muốn. Chính lúc này, chúng ta cần chánh 
niệm để quan sát xem con đang mong muốn điều gì. Việc thực 
hành tỉnh giác và thấu hiểu của cha mẹ phải luôn thường trực 
trên hành động thân tâm: Thân của mình như thế nào? Tâm 
của mình như thế nào? Lời nói của mình như thế nào?... Và 
lúc đó cha mẹ chúng ta cần hết sức cảnh giác với lời nói thô 
bạo và hành vi bạo lực của chính mình. Hãy chánh niệm, tỉnh 
giác trước những lời nói, cử chỉ, suy nghĩ, hành động của mình 
và cần phải thấu hiểu con trẻ. Điều này rất là quan trọng trong 
hành trình làm cha mẹ của chúng ta. 


Thứ tư, cha mẹ cần có sự kiên nhẫn với con của mình. Như 
chúng ta đã biết,trong từng giai đoạn, con trẻ có những đặc 
điểm thân tâm khác nhau, đặc điểm tâm lý cũng khác nhau và 
cần những bài học khác nhau. Cho nên từng giai đoạn cha mẹ 
cần phải có những sự kiên trì phù hợp. Hơn nữa, để dạy cho ai 
một điều gì đó, nhất là con, đều cần có thời gian. Thế nên, cha 
mẹ cần phải kiên nhẫn hơn, có thể lặp đi lặp lại nhiều lần hơn 
và bình tĩnh hơn. Có như vậy, chúng ta mới có thể giúp con 


Trang 8 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


của mình đạt được kết quả. 


Thứ năm, cha mẹ luôn cần có sự từ bi. Khi nói đến tình yêu 
thương của cha mẹ với trái tim vị Phật, chúng ta nói đến phẩm 
chất từ bi. Tức là tình yêu thương, điều hiển nhiên đã có ở bậc 
làm cha mẹ, nhưng cần có trí tuệ, có sự quan sát, có sự chánh 
niệm. Làm sao để con của mình được nuôi dưỡng, trưởng 
thành và phát triển trong từ bi? Là vì con trẻ luôn phát triển ở 
hai khía cạnh: cơ thể và tâm trí nên cha mẹ từ bi thì sẽ nuôi 
dưỡng cho con cả về thức ăn của cơ thể lẫn thức ăn của trí tuệ 
và tâm hồn. Về nuôi dưỡng cơ thể con, có hai điều cha mẹ cần 
lưu tâm. Thứ nhất là, chúng ta cần phải quan tâm về dinh 
dưỡng cho con. Bởi vì cơ thể thì luôn luôn cần yếu tố dinh 
dưỡng để phát triển. Vì thế, cha mẹ cần có kiến thức về dinh 
dưỡng và phải cho con của mình ăn uống đúng. Có một cha 
mẹ dường như không quan tâm nhiều đến dinh dưỡng của con 
cái. Chúng ta chỉ mua thức ăn một cách đại khái, đôi khi 
chúng ta cho con ăn thức ăn sẵn, thức ăn nhanh cho thuận tiện 
mà không chú tâm rằng, thức ăn ở bên ngoài có một số thì có 
dinh dưỡng và lành mạnh nhưng một số thì không, thậm chí 
rất độc hại nếu thường xuyên dùng. Cho nên, chúng ta cần 
phải suy nghĩ về vai trò của thức ăn dành cho con mình. Đó là 
điều quan trọng. Đức Phật dạy, trong gia đình, người mẹ như 
là một người bảo vệ, một người đầu bếp, một vị bác sĩ mang 
lại dinh dưỡng và bảo vệ gia đình thông qua việc chế biến thức 
ăn. Vai trò của người mẹ trong gia đình to lớn là thế, nên khi 
chúng ta nuôi dưỡng mà xây dựng chế độ dinh dưỡng với sự 
hiểu biết đúng thì đó là chúng ta đang xây dựng tình yêu 
thương dành cho con. Nói như vậy có nghĩa là, tình yêu 


Trang 9 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


thương của cha mẹ cũng được xây dựng trên sự đầu tư hiểu 
biết về dinh dưỡng cho con. Tức là chúng ta yêu thương con 
bằng cách bổ sung những hiểu biết về thức ăn cho con, đầu tư 
và chuẩn bị các thức ăn dinh dưỡng cho con mỗi ngày. Bên 
cạnh đó, cha mẹ cũng cần chú ý đến thời gian ăn của con cái - 
mà Phật giáo gọi là ăn đúng thời. Không phải lúc nào con 
muốn ăn là cho con ăn hay cha mẹ có tiền thì mua cho con ăn 
tùy hứng mà cần cho con ăn có lúc, có giờ. Tóm lại, cha mẹ 
cần hiểu biết về dinh dưỡng, về thời gian ăn uống phù hợp và 
hướng dẫn con ăn uống đúng cách. 


Việc nuôi dưỡng tâm trí con cũng vô cùng quan trọng. 
Nhiều khi cha mẹ không hài lòng về điều gì đó ở con nên cha 
mẹ sẽ la mắng, trách phạt con. Khi bị la mắng, con có thể 
quên ngay sau đó nhưng những lời nói, hành vi ấy của cha mẹ 
thì lưu lại trong tiềm thức của con rất dài và rất lâu. Cho nên 
cha mẹ cần phải có lời nói ái ngữ và những cuộc nói chuyện 
thân mật như bạn bè với con cái. Chúng ta có thể ngồi xuống 
cạnh con, ghé vào tai con để nói 
chuyện. Chúng ta muốn nói một điều 
gì đó với con thì không thể nói trong 
chốc lát mà cần những cuộc nói 
chuyện dài trong kiên nhẫn. Nó là 
những cuộc nói chuyện, tâm sự hay 
trao đổi về điều gì đó giữa ba hoặc 
mẹ với con cái. Những gì cha mẹ dạy 
con, dành thời gian nói chuyện cùng 
con như vậy, cha mẹ nghĩ rằng con 
sẽ quên ngay, nhưng thực tế là 
không. Cuộc nói chuyện như vậy vẫn 


Trang 10 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


đọng lại trong tiềm thức của con và rất quan trọng đối với hành 
vi và lời nói của con khi trưởng thành. Vì vậy hãy dành thời 
gian gần gũi, thân mật để nói chuyện với con mình nhiều lần 
hơn nữa. Đó chính là thức ăn quan trọng cho tâm trí của con. 
Như vậy, nói về thức ăn cho con, thứ nhất, cha mẹ phải xác 
định được tầm quan trọng của thức ăn để phát triển về thể chất 
của con và cũng phải đầu tư để có những hiểu biết về điều đó. 
Cha mẹ cũng cần hiểu rằng, thời gian ăn cũng rất quan trọng. 
Bên cạnh thức ăn của thân, con luôn luôn lớn lên bằng tình yêu 
thương của mẹ và cha cho nên điều con cần không chỉ đơn 
thuần là thức ăn dinh dưỡng mà còn là tình yêu thương nữa. 
Cho nên khi chúng ta tiếp xúc với con, cha mẹ phải có từ bi 
(tức là yêu thương trong tỉnh thức, tỉnh giác). Con cái lúc nào 
cũng cần tình yêu thương, cho nên cha mẹ phải có những cuộc 
nói chuyện gần gũi, phải luôn dành tình yêu thương cho con 
trong sự chánh niệm, hiểu biết. 


Đây cũng là một điều làm nhiều cha mẹ bối rối khi trong gia 
đình, có nhiều người tác động lên con ngoài cha mẹ. Đó có thể 
là ông, bà, bảo mẫu.... và họ có những lúc không chánh niệm, 
thậm chí có những hành động mà chúng ta không đồng tình, 
không hài lòng về họ trong việc đối xử với con hay với chính 
cuộc sống của họ. Trong những lúc đó, người làm cha mẹ cần 
hết sức cẩn thận với việc chúng ta la mắng họ, cần hết sức cẩn 
thận trong việc nói những lời cay nghiệt, khó nghe với những 
người giúp ta chăm sóc con mình. Những người đó đến với 
chúng ta, chúng ta cần trân trọng, cần chánh niệm, cần dành 
thời gian, cần kiên nhẫn với họ. Chánh niệm với họ rất quan 
trọng vì con cái sẽ học chánh niệm từ cha mẹ. Cả với ông bà 
của con cái chúng ta cũng vậy, ông bà có thể làm chúng ta 


Trang II 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


không hài lòng nhưng chúng ta cũng cần kiên nhẫn, chúng ta 
cần đối xử với ông bà trong thực hành chánh niệm. 


Nói tóm lại là chúng ta cần có hiểu biết, có trí tuệ để trở 
thành những cha mẹ tuyệt vời, những phụ huynh thuần khiết. 
Nếu như chúng ta là người cha, người mẹ luôn tỉnh thức trong 
sự quan sát, trong trí tuệ, trong từng khoảnh khắc thì đây là nền 
tảng cho con phát triển rất tốt về sau. Nếu chúng ta làm cha mẹ 
mà chúng ta có tình yêu thương đúng đắn thì điều này thực sự 
là một điều tuyệt vời với con cái. 


Hãy cho trẻ thấy làm như thế nào và đừng nói gì 
cả. Nếu bạn nói với trẻ, trẻ sẽ nhìn môi bạn 
chuyển động. Nếu bạn chỉ cho trẻ thấy, trẻ sẽ 
muốn tự làm. 

MARIA MONTESSORI 


Trang 12 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


CHƯƠNG 2: CHA MẸ DUY TRÌ GIỚI LUẬT 


Sinh con ra, cha mẹ không chỉ muốn con mình trở thành những 

đứa con thuận thảo trong gia đình mà luôn mong muốn con sẽ 
trở thành những người công dân tốt, có ích cho xã hội. Tuy 
nhiên để trở thành một người con ngoan, một người công dân 
tốt không tự nhiên có được mà phải trải qua một quá trình rèn 
giữa con trẻ từ khi còn nhỏ cho đến khi lớn lên và trưởng thành. 
Trong quá trình này, cha mẹ đóng vai trò chủ đạo trong quá 
trình khai mở, dẫn dắt và uốn nắn cho con. Dựa theo lời dạy 
của Đức Phật trong Tam Tạng kinh điển, cha mẹ có 5 nhiệm vụ 
cốt lõi phải hoàn thành dạy bảo cho con trẻ: 


Điều đầu tiên chính là phải ngăn con làm những việc ác; 
Điều thứ hai là phải hỗ trợ và khuyến khích con trẻ làm 
những việc thiện; 

e©_ Điều thứ 3 là cho con trẻ một nền tảng giáo dục tốt và dạy 
cho con những kỹ năng khác nhau trong cuộc sống: 

e© Điều thứ 4 là đúng thời điểm phải dựng vợ gả chồng cho 
con với người phù hợp; 

e© Điều thứ 5 là đến đúng thời điểm cha mẹ cần phải trao lại 
của cải thừa tự cho con của mình. 


Trang 13 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


Thật vậy, từ khi sinh ra cho 
đến khi lớn lên, trẻ trải qua 
nhiều giai đoạn khác nhau: sơ 
sinh, nhũ nhi, niên thiếu, dậy 
thì và trưởng thành. Trong 
từng giai đoạn, trẻ có nhiều sự 
biến đổi khác nhau về thể 
chất, tình cảm, hình thái tâm 
lý, tính cách. Vì vậy, là cha 
mẹ, chúng ta cần phải có sự 
thay đổi phù hợp trong cách 
ứng xử và hành vi để có thể 
tạo được sự chú ý gắn kết và 
có thể đồng hành với con của 
mình qua từng giai đoạn thay 
đổi này dựa trên năm cốt lõi 
trên. 

1. KHÔNG SÁT SANH 


Ở nhiệm vụ thứ nhất, cha mẹ phải làm sao để có thể ngăn 
không cho con trẻ làm những điều ác. Dĩ nhiên là bất kỳ cha 
mẹ nào cũng sẽ luôn muốn con mình trở thành những người 
tốt, những đứa con ngoan và là những thế hệ tiếp nối tuyệt vời 
mang lại những điều có ích cho xã hội. Nhưng một câu hỏi đặt 
ta: Làm sao để chúng ta có thể nhận biết và ngăn con không 
làm những ác pháp? Để làm được điều đó, trước tiên, , chính 
chúng ta phải là những người tốt, có hiểu về các bất thiện 
pháp và hiểu rõ đâu là các ác pháp. Chỉ khi chính chúng ta là 
những người tốt, những người hiểu lý lẽ, những người nhận ra 
đâu là ác pháp thì chúng ta mới có thể dạy và ngăn con mình 


Trang 14 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


làm những điều xấu được. Trẻ dưới 6 tuổi thì không biết, 
không hiểu và không có nhiều khái niệm hoặc đúng hơn là trẻ 
không có những tiêu chuẩn cần thiết để có thể nhận biết được 
tốt - xấu, đúng - sai. Vì vậy trong từng giai đoạn, khi đứng ở 
cương vị là cha mẹ, chúng ta cần phải cẩn thận và chánh niệm 
với những hành động và lời nói của mình trong cuộc sống 
hàng ngày, nhất là việc tuân thủ 5 giới nhà Phật đã dạy. Đặc 
biệt, hãy cẩn trọng và tránh làm những điều không tốt trước 
mặt trẻ, dù là trẻ ở độ tuổi nào, ví dụ như sát sanh, ngược đãi 
súc vật, làm những điều thô lỗ hoặc tồi tệ. Nhất là trẻ trên 7 
tuổi, khi chứng kiến chúng ta làm những điều ác pháp và bất 
thiện, bản thân trẻ sẽ có những nhận định của riêng mình. Có 
nhiều gia đình vẫn thường hay sát sanh trước mặt trẻ, thậm 
chí là sát sanh rất nhiều. Điều này có ảnh hưởng không tốt với 
trẻ vì chúng ta hãy nhớ rằng quyền được sống và mưu cầu sự 
sống là quyền cơ bản của bất kỳ sinh vật nào trên thế gian. 


Một điều chú ý khác là trong quá trình nuôi dạy trẻ chúng 
ta chắc chắn không thể nào tránh khỏi việc trách phạt hoặc la 
mắng trẻ và hãy cẩn trọng với điều này. Phạt hoặc la mắng là 
một hành vi mang tính cá nhân và riêng tư, vì vậy chúng ta 
hãy làm điều này ở chỗ riêng tư khi chỉ có cha mẹ và trẻ, 
tránh làm xấu trẻ trước mặt trẻ khác hoặc người khác, nhất là 
ở nơi công cộng, ở những nơi đông người. Thêm vào đó, khi 
phạt hay la mắng trẻ, chúng ta cũng phải nên rất cẩn thận với 
những hành động và lời nói của chúng ta. Cha mẹ có thể la 
mắng hay phạt con trẻ nhưng không được sỉ nhục, hủy hoại 
nhân cách của trẻ hay làm giảm lòng tự trọng của trẻ. Việc 
dạy dỗ trẻ cần được thực hiện một cách riêng tư, nhẹ nhàng, 
tôn trọng, lịch sự để bảo vệ nhân cách, sự tự tôn và lòng tự 


trọng của trẻ. 
Trang 15 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


2. KHÔNG TRỘM CẮP 


Giới thứ hai trong việc dạy con là dạy trẻ không trộm cắp. 
Trộm cắp là lấy những đồ vật của người khác, những thứ 
không thuộc về quyền sở hữu của mình. Con trẻ của chúng ta 
còn nhỏ có thể chưa có đủ hiểu biết về quyền sở hữu cũng như 
giá trị của đồ vật cho nên khi trẻ thích một thứ gì đó thì trẻ sẽ 
muốn có nó và tự tiện lấy nó. Đó có thể là món đồ chơi hoặc 
thức ăn mà trẻ thích như bánh kẹo hoặc là những đồ vật của ai 
đó mà trẻ có thể nhặt được,...Bởi vì trẻ không có khái niệm, 
nhận thức hay đánh giá được giá trị cũng như là chủ quyền sở 
hữu của các đồ vật nên chúng ta cần giải thích rõ cho con 
những điều này. Cần cho con biết đây không phải là đồ của trẻ. 
Để có đồ vật đó, người khác hoặc cha mẹ của trẻ khác đã phải 
đánh đổi thời gian và vật chất để có thể mua những món đồ 
này, thế nên con phải biết trân trọng và cần phải được phép 
mới sử dụng được. Nếu không may trẻ lỡ lấy hoặc cầm đồ vật 
của người khác mà chưa xin phép thì cha mẹ dạy con cần phải 
trả lại đồ vật cho chủ, dù vật đó nhỏ hay to, có giá trị cao hay 
thấp. Cha mẹ cần nghiêm túc thực hiện điều này chứ đừng nghĩ 
đơn giản rằng vì vật có giá trị nhỏ nên không sao hay không 
cần thiết. Bởi vì điều quan trọng và sâu xa hơn là những hành 
động này của trẻ nếu không được uốn nắn sẽ hình thành thói 
quen xấu và tạo thành những chuẩn mực sai lệch trong quá 
trình phát triển của con. Không phải là tất cả các con khi còn 
nhỏ đều hành động như vậy mà đôi khi con có xu hướng lén lút 
lấy một số thứ mà mình thích và mình muốn như bánh kẹo, sô 
cô la hoặc thậm chí là tiền. Ban đầu, trẻ sẽ lấy những thứ này 
ngay trong nhà mình và khi cha mẹ không can thiệp kịp thời 
thì con sẽ có thói quen lấy những thứ khác ở trường và những 


Trang l6 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


nơi khác. Đối với trẻ thì trẻ hoàn toàn chưa có đủ nhận thức để 
nhận biết được điều này là xấu mà trẻ chỉ mong muốn có 
những điều mình thích và mình muốn có dẫn đến hành động 
này. Lâu dần, những việc này được lặp đi lặp lại và trở thành 
một thói quen xấu của trẻ. Và nếu như mình không kịp thời răn 
dạy và giải thích cho các con có nhận thức đây là một hành 
động xấu thì nó sẽ trở thành thói quen và tính cách của trẻ về 
sau. Thế nên, cha mẹ hãy dạy cho con biết hỏi và xin phép khi 
muốn có một thứ gì của người khác. Và với vai trò là người 
cha, người mẹ chúng ta cần phải có trách nhiệm giúp cho con 
mình luôn duy trì sự trong sáng và sạch sẽ của đôi bàn tay.Một 
điểm khác trong sinh hoạt hằng ngày mà chúng ta cần đặc biệt 
chú ý nữa là việc cho con mình tiền ăn vặt. Chúng ta nên tỉnh 
táo nhận biết khi nào nên cho và cho bao nhiêu là phù hợp với 
nhu cầu và độ tuổi của con. Trẻ nhỏ chưa biết được giá trị của 
tiền, chưa biết được bao nhiêu là nhiều hay ít và đặc biệt là trẻ 
cũng chưa đủ nhận thức để quản lý tiền của mình. Vì vậy. 
chúng ta chỉ cho con tiền vừa đủ và không chỉ cho con tiền mà 
chúng ta còn phải dạy cho con biết sử dụng như thế nào cho 
phù hợp. Chú ý rằng, chúng ta không nên cho con nhiều tiền 
hơn nhu cầu của trẻ. Bởi vì khi trẻ còn nhỏ mà cha mẹ cho con 
nhận quá nhiều, điều đó đồng nghĩa với việc ta đang nuôi 
dưỡng cho con lòng tham. Chính cái muốn tiền bạc, vật chất sẽ 
nuôi dưỡng tâm tham của trẻ và con luôn muốn có nhiều hơn 
và nhiều hơn nữa khi trưởng thành. Quan trọng hơn, cha mẹ 
chính là hình mẫu của con, vì vậy chúng ta cần phải cảm thấy 
vui vẻ và hạnh phúc trong việc giữ các giới hạnh để làm gương 
cho con của mình, mang lại những ảnh hưởng tốt cho con. 


Trang 17 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


3. KHÔNG THAM LAM 


Giới thứ ba cha mẹ cần dạy con đó chính là không tham 
lam. Lòng tham của con trẻ có thể chỉ đơn giản là những cảm 
giác mong muốn có được điều øì đó về vật chất hoặc tinh thần 
thông qua cảm nhận của các giác quan. Hoặc cũng có thể là vì 
muốn có một đồ vật cụ thể nào đó mà các giác quan khơi lên 
tạo ra ham muốn sở hữu ở trẻ. Những ham muốn sẽ tạo ra 
những nhân quả của nghiệp tham và sinh ra sự ô nhiễm bên 
trong tâm hồn của trẻ. Hệ quả của lòng tham không chỉ nằm ở 
chỗ trẻ luôn có tham muốn điều này điều kia không dứt mà 
điều quan trọng đó chính là trẻ sẽ không bao giờ thỏa mãn với 
những gì mình có được. Do đó, chúng ta cần phải dạy và 
hướng cho con biết hài lòng, thỏa mãn với những øì mình đang 
có và hạnh phúc, trân trọng những gì mình đã có. Bên cạnh đó 
chúng ta cần phải cân nhắc kỹ càng khi đáp ứng một mong 
muốn nào đó của con. Mọi đáp ứng cần có giới hạn chứ không 
nên thỏa mãn tất cả những mong muốn của con trẻ, bất chấp 
điều đó là tốt hay xấu. Khi các con mong muốn một điều gì đó 
các con sẽ có khuynh hướng đòi hỏi bằng việc khóc lóc để 
được người lớn đáp ứng. Những lúc đó, cha mẹ cần khéo léo 
giải thích cho con và cần phải tìm nhiều cách khác nhau hoặc 
các phương án giải quyết khác nhau để hương con đến những 
mong muốn lành mạnh hơn. Ví dụ, khi ba mẹ dẫn con đi ăn, 
có thể chúng ta có tiền cho nên chúng ta đều đáp ứng tất cả 
những đòi hỏi của trẻ: nào là khoai tây chiên, sô-cô-la, kem, gà 
rán, kẹo bánh,... Tuy nhiên, những thức ăn mà trẻ đòi hỏi này 
không phải là những thực phẩm bổ dưỡng mà thậm chí còn 
không tốt cho sức khỏe nữa. Nhưng trẻ hoàn toàn không nhận 
thức được điều này, thế nên trách nhiệm của cha mẹ là phải 


Trang 18 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


giải thích cho con rằng những đồ ăn này không chỉ tốn nhiều 
tiền của mình mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Cứ như thế, 
dần dần chúng ta sẽ dạy cho con phân biệt đâu là những thức 
ăn tốt cho sức khỏe, thậm chí có thể dạy cho con hiểu biết về 
những thực phẩm vừa bổ dưỡng, lành mạnh, lại vừa tiết kiệm. 
Đôi khi để tạo sức ảnh hưởng và có cơ hội đạt được điều mong 
muốn, con sẽ khóc lóc, ăn vạ hay giận hờn. Những lúc như thế, 
chúng ta sẽ dễ nổi giận với trẻ. Ba mẹ hãy cẩn thận và để ý để 
nhận biết những cơn giận này của mình. Bởi vì những cơn giận 
ấy nhiều khi không giải quyết được vấn đề mà còn làm tổn 
thương đến trẻ và chúng ta mất đi cơ hội để dạy bảo và hướng 
dẫn cho con. Quay lại với ví dụ khi mua thức ăn. Nếu trẻ khóc 
và đòi hỏi một món ăn nào đó thì chúng ta bắt đầu dạy cho con 
về những món ăn tốt và sức khỏe. Không những thế chúng ta 
còn có thể dạy cho con biết chia sẻ những thức ăn tốt đó cho 
mọi người, đó có thể là chia sẻ cho ba mẹ, ông bà, những 
người thân trong gia đình, rồi đến xa hơn là bạn bè và những 
người khác bên ngoài nữa. Chúng ta không chỉ bắt đầu dạy cho 
con kiểm soát lòng ham muốn và giảm bớt lòng tham giữ 
những vật mình yêu thích mà còn hướng sự thỏa mãn và niềm 
yêu thích của trẻ đến những điều tốt hơn như niềm vui khi 
được chia sẻ thức ăn với người khác. 


Một khía cạnh khác của lòng ham muốn của trẻ mà chúng 
ta cần phải chú ý đó là những ham muốn thích thú riêng tư 
thuộc về tính cách và cá tính của trẻ vì nó mang tính cá nhân 
nên có thể trẻ sẽ không bộc lộ hoặc nói ra với chúng ta những 
ham muốn này. Nhưng là cha mẹ, chúng ta cần phải chú ý để 
nhận ra nó và có những định hướng đúng đắn cho con. Hơn 
thế, chúng ta cũng cần phải tôn trọng những ham muốn và bí 


Trang 19 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


mật riêng tư của trẻ nếu trẻ không muốn chia sẻ điều này ra với 
những người khác, kề cả là cha mẹ. 


4. KHÔNG NÓI DỐI 


Giới thứ tư cha mẹ cần dạy bảo cho con chính là không nói 
dối. Đây là pháp giới thuộc về khẩu. Điều này có nghĩa là 
chúng ta không được nói những lời ác, những lời nói thô bạo. 
Đặc biệt, chúng ta cần phải chú ý cẩn trọng những lời nói của 
mình khi nóng giận, vì đó là những lời nói không có lịch sự, 
càng không phải là một phương tiện tốt để giáo dục con. Do 
đó, hãy là một người cha, người mẹ trong sáng, thanh cao, lịch 
sự, văn minh để dạy con theo một cách lịch sự và văn minh 
nhất. Trên thực tế, có một số trường học dạy trẻ bằng những từ 
ngữ rất nặng nề và thô bạo. Điều này là không nên trong môi 
trường giáo dục. Bên cạnh đó, con luôn thích những người bạn 
bên cạnh chứ không thích những người dạy đời hay kẻ thù. Ai 
cũng vậy, ngay cả chúng ta cũng vậy, và con chúng ta cũng 
vậy. Vì thế, khi dạy con chúng ta đừng đưa ra cho con những 
lời khuyên hoặc những lời lăng mạ mắng chửi để trở thành kẻ 
bề trên hay kẻ thù của con. Những lời nói: “Cha mẹ muốn con 
không được thế này” hay “Cha mẹ muôn con phải thế kia” 
đều là những lời vô nghĩa mà con không bao giờ muốn nghe. 
Từ đó, trẻ cũng không chú tâm đến những gì cha mẹ nói, thậm 
chí con không muốn chia sẻ hay chơi với mình nữa. Vì vậy 
chúng ta hãy nói những lời nói có ý nghĩa, nói một cách lịch sự 
để giúp cho con của mình trở thành một người có những phẩm 
chất cao quý. Cha mẹ luôn ghi nhớ: hãy giữ gìn sự trong sáng 
và lịch sự trong những lời nói của mình. 


Trang 20 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


5. KHÔNG NGHIỆN NGẬP 


Giới cuối cùng mà chúng ta muốn nói đến trong việc dạy 
con đó là không nghiện ngập. Các chất gây nghiện là một 
trong những vấn đề lớn của rất nhiều quốc gia trên toàn thế 
giới trong đó có Việt Nam. Do đó, chúng ta cần phải dạy trẻ 
phải tránh xa những thứ độc hại này và cho con biết đây không 
phải là những thứ tốt cho sức khỏe, tinh thần và tâm hồn của 
mình. Để làm được điều đó, bản thân chúng ta trước tiên phải 
làm gương cho con bằng cách không bao giờ sử dụng nó dù chỉ 
là thử một vài lần. Chúng ta chính là những khuôn mẫu cho 
con noi theo nên nếu ta cũng nghiện ngập hút thuốc, uống rượu 
hay thậm chí nghiện ma túy thì trẻ cũng sẽ bắt chước những 
hành vi của chúng ta trong một ngày không xa. Câu hỏi đặt ra 
là , nếu lỡ chúng ta bị nghiện và không thể dứt ra khỏi thì sao? 
Điều quan trọng là chúng ta phải ngừng sử dụng và chấm dứt 
nó hoặc tệ nhất nếu không dứt ra được bạn phải hạn chế sử 
dụng chúng trước mặt trẻ. Chúng ta cũng không được tàng trữ 
chúng trong nhà vì lỡ như khi chúng ta đi vắng, trẻ có thể sẽ 
thấy và tò mò sử dụng. Hơn hết, chúng ta không bao giờ được 
vui về sử dụng chúng trước mặt trẻ. Ví dụ như khi rủ bạn bè về 
nhà chè chén say sưa hay hút thuốc phì phèo trước mặt trẻ 
cũng đồng nghĩa chúng ta vô tình tiếp tay, khuyến khích, tạo 
sự tÒ mò cho con trở thành những kẻ sử dụng các chất gây 
nghiện. Và điều quan trọng nhất là chúng ta không nên phớt lờ 
hay lảng tránh hành vi xấu của mình và xem như không có gì 
với con. Chúng ta nên nghiêm túc tìm một cơ hội để nói 
chuyện và giải thích cho con. Nói cho con biết chúng ta đã sai 
khi lỡ dính mắc với chúng và bây giờ cũng phải đau khổ vì sự 
nghiện ngập đến mức không dứt ra được. Chúng ta cũng 


Trang 21 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


khuyên trẻ đừng dính mắc như chúng ta mà hãy tránh xa nó. 
Chúng ta phải ngồi xuống, nói chuyện với trẻ một cách nghiêm 
túc, thành tâm và tôn trọng để trẻ nhận ra sự đau khổ của việc 
nghiện ngập và tầm quan trọng của việc tránh khỏi dính mắc 
vào chúng. Hãy nói với trẻ: “Con frai⁄con gái ơi, cha đã 
nghiện rượu hoặc nghiện hút thuốc và không thể bỏ được. Đây 
là sai lầm của cha, vì vậy bây giờ cha đang phải chịu một số 
những đau khổ về điều này. Nhưng con ơi, Cha sai rồi và cha 
không muốn con bắt chước. Con hãy tránh xa nó để đừng đi lên 
vết xe đổ này như cha. Con đừng để những chất gây nghiện này 
ảnh hưởng đến thân thể, sức khỏe, tỉnh thần và tương lai của 
con!”. Việc trò chuyện nghiêm túc này sẽ tạo một ấn tượng tốt 
cho con để trẻ có một cái nhìn đúng về việc này và cũng là cách 
bảo vệ con khỏi những lầm lỡ. Đừng bao giờ cảm thấy bản thân 
chúng ta đầy tội lỗi hoặc chúng ta là những người cha mẹ tôi vì 
chúng ta lỡ vướng mắc vào những thứ xấu mà hãy chấp nhận 
chúng ta không trọn vẹn và hoàn hảo. Hãy chân thành nói với 
con chúng ta không hoàn hảo và mong con sẽ tốt hơn, sẽ trở 
thành những phiên bản cha mẹ tốt hơn. 


Hãy trò chuyện với con một cách thân thiện, chân thành như 
một người bạn và đừng nói những lời thô lỗ, nhất là khi con 
mình đang ở giai đoạn tuổi thành niên, giai đoạn mà chúng ta 
không thể kiểm soát con được nữa. Nhưng lúc này chúng ta cần 
phải là một người cha và người mẹ có kỹ năng. Chúng ta cũng 
cần phải tiếp cận với những mối quan hệ của con như mời bạn 
của con mình về nhà khi có thể, ví dụ như nhân dịp sinh nhật 
hoặc một bữa tiệc nào đó của gia đình. Hãy nói và cho phép 
con mời những người bạn của con đến nhà dự tiệc. Đây là một 
cơ hội để chúng ta có thể hiểu bạn của con mình. Chúng ta hãy 


Trang 22 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


thân mật nói chuyện với con, với bạn của con để hiểu chúng 
hơn. Bằng cách này, chúng ta có thể giúp và ngăn con khỏi bị 
lôi kéo theo những bạn xấu và những hành vi xấu. Bây giờ bạn 
đã có thể hiểu được làm cách nào để có thể dạy con sống một 
cách đạo đức với vai trò là cha mẹ. Và đây chính là 5 trách 
nhiệm của cha mẹ đối với con. Chúng ta nên nhớ rằng, với vai 
trò là ba mẹ, chúng ta nên cân nhắc và cẩn trọng giữ gìn 5 giới 
luật của một Phật tử đã được đề cập bên trên. Bởi vì bất kể bạn 
mong đợi điều øì, bất kể những thứ mà bạn đang thực hiện 
trong cuộc sống hàng ngày đều sẽ tác động và ảnh hưởng đến 
những hành vi, suy nghĩ và tính cách của con. 


Mặt khác, cha mẹ cũng có trách nhiệm giảng giải cho con cái 
năm mong đợi của cha mẹ đối với con trẻ. Thứ nhất đó là giúp 
đỡ, hỗ trợ cung cấp thức ăn, thức uống, quần áo, nhà ở, và dược 
phẩm cho cha mẹ khi cha mẹ già. Thứ hai, phụng dưỡng cha 
mẹ khi già yếu. Điều đáng mong đợi thứ ba chính là con cái sẽ 
tiếp nối và duy trì được truyền thống của gia đình. Mong đợi 
thứ tư chính là bảo vệ và giữ gìn những tài sản mà cha mẹ đã 
gây dựng nên như nhà cửa, tiền bạc, hoặc công việc kinh doanh 
của gia đình. Điều thứ năm là khi cha mẹ đã qua đời thì con 
phải thờ phụng, nhớ về cha mẹ bằng cách là hãy sống cho thật 
tốt, làm phước và hồi hướng công đức cho cha mẹ của mình. 
Như vậy, chúng ta đã rất là rõ đâu là những điều mà cha mẹ 
mong đợi đối với con trẻ. Vì thế, bạn hãy nên chia sẻ và giảng 
dạy những điều này cho con để trẻ nhận ra những điều trẻ được 
mong đợi. Song song đó, bạn cũng nên nghiêm túc thực hiện 
những điều này với cha mẹ của mình, luôn sống tốt, làm những 
điều phước thiện và hồi hướng đến cho ông bà. Đây chính là 
cách truyền tải tốt nhất vì từ đó trẻ sẽ học được từ bạn. Hơn nữa 


Trang 23 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


đây cũng là một phần trong trách nhiệm làm con cũng như làm 
cha, làm mẹ của chúng ta. Tuy nhiên, khi chia sẻ với con về 
những mong đợi của cha mẹ, chúng ta nên nhận thức rằng đó 
chỉ là điều truyền dạy cho con hiểu về trách nhiệm của mình 
với gia đình. Cha mẹ không nên mong đợi con sẽ làm những 
điều này vì khi có mong cầu là khi bản thân chúng ta sẽ cảm 
thấy đau khổ. Hãy xem nó như là một kết quả tất yếu của quá 
trình giáo dục. Hãy để cho tâm của chúng ta phẳng lặng và 
bình yên và đừng để những mong đợi này làm ô nhiễm tâm của 
mình. Hãy để những điều con làm cho chúng ta như là hoa trái 
sẽ đến khi cây trưởng thành. Nhiệm vụ của chúng ta là hỗ trợ 
cho con, chỉ dạy cho con. Và rồi, những điều tốt đẹp con mang 
lại cho mình chính là kết quả tất yếu sẽ xảy ra. Chúng ta không 
mong đợi kết quả đến mà hãy để nó đến một cách tự nhiên dựa 
trên những gì chúng ta đã làm. Điều cần đến sẽ đến, chúng ta 
hãy tin rằng, con sẽ là những người công dân tốt. 


“Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân 
hồi, bỏ thân này nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lân, sữa mẹ 
mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển”. 


(Kinh Tương Ưng) 


Trang 24 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


CHƯƠNG 3: DẠY CON PHÙ HỢP GIAI ĐOẠN VÀ LỨA 
TUỔI 


Chương này nói về một số lưu ý về sự thay đổi về mặt tỉnh 
thân, thể chất theo từng từng giai đoạn phát triển và trưởng 
thành của trẻ mà chúng ta cần lưu ý khi nuôi dạy con. 


Trước tiên, cha mẹ ghi nhớ là dù con ở giai đoạn hay lứa 
tuổi nào thì khi làm cha mẹ, chúng ta hãy cung cấp đúng và 
đầy đủ dinh dưỡng cho con trong từng độ tuổi để trẻ có sự phát 
triển về mặt thể chất tốt nhất. Tiếp theo, chúng ta phải dạy cho 
con trẻ nhận biết, quan sát và hiểu được cảm xúc của bản thân 
và hướng dẫn con phát triển cảm xúc của mình. Thứ ba, chúng 
ta phải giúp trẻ thực hành và giữ gìn những giới hạnh, đạo đức 
mà ta đã đề cập trong ngũ giới ở trên để giúp cho con trở thành 
một người tử tế. Thứ tư đó chính là tình yêu thương vì con 
luôn cần tình yêu thương từ cha mẹ và hãy cho con nhận thấy 
và phát triển tình yêu thương trong chính bản thân. Tiếp theo 
nữa, trẻ cần phải được phát triển những suy nghĩ độc lập, cần 
không gian và môi trường để phát triển. Thế nên, điều chúng 
ta cần làm là phải tạo không gian, môi trường cho con có thể 
tự suy nghĩ và thay đổi. Thứ sáu đó là chúng ta luôn gần gũi 
và đồng hành cùng con. 


Tuy nhiên là các con cũng cần sự tự do để thực hành và để 
học cách tạo ra một con đường riêng của mình. Chúng ta cần 
phải tạo điều kiện cho các con có được cơ hội suy nghĩ và 
hành động mọi chuyện theo cách của các con mong muốn. 
Chúng ta hãy tập thói quen là vừa gần gũi nhưng mà cũng lùi 


Trang 25 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


xa để cho các con sự tự lập và một không gian riêng tư. Có 
một số cha mẹ có thói quen không tốt khi chỉ muốn con chơi 
với mình thôi và không muốn con chơi với ai khác. Đây là một 
thói quen không tốt, bởi vì con sẽ được học hỏi khi chơi với 
bạn bè và hãy để cho con của mình có được những người bạn 
riêng. Khi con được chơi với bạn hoặc là một nhóm bạn học 
hoặc hòa đồng trong một tập thể thì con sẽ được học rất nhiều 
điều mà chúng ta không thể dạy được. Chúng ta hãy tôn trọng 
điều đó và hướng dẫn cho con kết bạn với những người bạn tốt. 
Một điều quan trọng nữa là chúng ta cần chú ý phát triển sự 
học tập của con. Chúng ta không độc tài, ép con sẽ học cái này 
hoặc cái kia theo ý muốn của mình mà vai trò của chúng ta là 
định hướng, tìm kiếm và cung cấp cho con những tư liệu, 
chương trình và đưa ra các đề nghị để con có thể tham khảo, 
lựa chọn học những gì con muốn dựa trên cá tính và sở thích 
của bản thân. Chẳng hạn, chúng ta có thể định hướng cho con 
bằng cách cung cấp hoặc đề xuất những đầu sách để con đọc, 
những game con có thể chơi hoặc những môn con cần học,... 
để con phát triển toàn diện bản thân. 


1. DẠY CON TRONG GIAI ĐOẠN DƯỚI 6 TUỔI 


Hầu hết mọi người đều nghĩ, sau khi sinh con thì chúng ta 
hiển nhiên biết cách làm cha mẹ. Tuy nhiên, thực tế không hề 
đơn giản như vậy. Quan điểm sinh con ra mới làm cha mẹ là 
không hoàn toàn đúng. Sự thật là chúng ta làm cha mẹ sớm 
hơn thời điểm con sinh ra. Bởi vì con trẻ bắt đầu học từ rất 
sớm, trước khi thành hình trong bào thai người mẹ. Vì thế, khi 
người cha, người mẹ đến với nhau và mong muốn sinh con thì 


Trang 26 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


chúng ra cần có suy nghĩ rằng, ta cần đồng hành để nuôi dạy 
con, ta cần có ý thức về việc làm cha làm mẹ sớm hơn thời 
điểm sinh con ra. Chúng ta cần có lối đi rõ ràng, nói cách khác 
chúng ta cần chú ý rằng cha mẹ là một hình mẫu cho con của 
mình. Bởi vì mọi hành động, lời nói hay suy nghĩ của cha mẹ 
đều tác động lên con của mình. Có một câu chuyện kể rằng, có 
hai người nam và nữ phật tử đã trải qua quá trình yêu nhau và 
quyết định đi đến hôn nhân. Trong đêm tân hôn, người đàn ông 
ngồi thiền trước Phật và vào phòng tân hôn rất muộn. Sau đó, 
trong những sinh hoạt gia đình, ngày nào họ cũng muộn như 
vậy. Rồi khi đứa con được sinh ra, hành động muộn đó được 
lặp đi lặp lại ở nhiều nơi, ở nhiều hoạt động trong đời sống của 
đứa trẻ. Có một mối liên hệ giữa hành động muộn của người 
chồng trong đêm tân hôn với vấn đề muộn trong mọi hoạt 
động của gia đình và nhất là của đứa con. Bởi vì ngay từ ngày 
đầu tiên, người chồng đã muộn. Câu chuyện này muốn nói 
rằng, dù chỉ có một hành động nhỏ nhưng nó sẽ là một ấn 
tượng, một thói quen không tốt ảnh hưởng đến con trẻ. Trong 
tiếng Pali có một câu nói rằng, "Cha mẹ chính là người thầy 
đầu tiên của con trẻ”. Quả thật như vậy! Cha mẹ chính là 
những người thầy đầu tiên của con, cho nên nếu người thầy ấy 
không có sự chuẩn bị tốt về những bài học, về những điều cần 
biết để dạy cho con của mình thì sẽ rất nguy hiểm. Khi đứa 
con sinh ra, khởi đầu cuộc đời của con chính là gia đình. Rõ 
ràng là điểm xuất phát của mỗi con người chính là gia đình. Vì 
thế khi làm cha mẹ, chúng ta cần hiểu rõ về vai trò của mình. 
Vì nếu cha mẹ không có ý tưởng về điều này, không có sự 
chuẩn bị, không có tư duy để trở thành người thầy của con thì 
điều này thực sự là một điều bất hạnh, không may mắn cho các 


Trang 27 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


con của chúng ta. 


Sinh con ra và trở thành cha mẹ, nếu chỉ như vậy thì thật đơn 
giản. Nhưng nếu chúng ta muốn trở thành những cha mẹ thật 
sự thì đó là một điều thách thức. Cũng giống như con người, 
sinh ra làm người và tự nhiên cứ vậy làm người thì dễ nhưng 
nếu muốn trở thành một người sống tốt, có giá trị, có ý nghĩa 
với cuộc đời thì cần phải trải qua rèn luyện và bồi dưỡng 
những phẩm chất và năng lực. Tương tự như vậy cha mẹ cũng 
phải cần được bồi dưỡng, rèn luyện để trở thành những người 
cha người mẹ thật sự. Đó chính là sự khác nhau giữa loài vật 
và con người vì loài vật thì không có sự hun đúc bồi dưỡng và 
rèn luyện. Có thể làm cha mẹ chúng ta muốn nói gì thì nói, 
muốn dạy thì dạy nhưng nếu là những người cha người mẹ thật 
sự thì cần có những thái độ nghiêm túc trong việc phát triển 
chính mình để trở thành những người cha, người mẹ, người 
thầy thật sự của con. 


Như đã nói ở trên, chúng ta thấy sự tác động của người cha, 
người mẹ lên con của mình là từ rất sớm. Từ khi còn trong 
bụng mẹ thì con trẻ đã hỏi và ghi nhận những thông tin từ cha 
và mẹ của mình. Thế nhưng cha mẹ lại không đọc được thông 
tin về con trẻ, không đọc được suy nghĩ của con trẻ cho nên 
chúng ta gặp nhiều khó khăn trong nuôi dạy trẻ. 


Đến giai đoạn 3 tuổi, nhận thức của con về thế giới bắt đầu 
được hình thành và từng bước phát triển. Con bắt đầu tò mò về 
thế giới. Con bắt đầu quan sát và nhận thức về thế giới xung 
quanh. Tuy nhiên, con lại chưa nói được nhiều nên tất cả 


Trang 28 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


những giao tiếp đó chủ yếu chỉ diễn ra trong suy nghĩ của con 
mà thôi. Trong thân tâm của con giai đoạn này, con bắt đầu có 
những hành vi, nhận thức nhưng con chưa nói ra đượcMặc dù 
các con cũng chưa nhận thức được đúng - sai, tốt - xấu nhưng 
con cũng bắt đầu nhận thức về các đặc tính, đặc điểm của thế 
giới xung quanh mình. Đặc biệt là những nhận thức đó của con 
rất nhạy và rất sắc, nên rất là quan trọng. Tất cả các giác quan 
của con ở giai đoạn này đã hình thành, đã bắt đầu được kích 
hoạt và rất nhạy bén. Con của chúng ta đang không ngừng 
quan sát mọi thứ diễn ra và đang cố gắng để hành động hay 
phản ứng với những điều đó. Dù có thể chúng ta không nhìn 
thấy nhưng con đang cố gắng nghĩ, đang cố gắng nói và bắt 
đầu cố gắng tương tác với xung quanh theo cách của mình, của 
đứa trẻ lên 3. 


Từ đặc điểm đó, trong ứng xử với trẻ ở độ tuổi 3 tuổi, cha 
mẹ hãy cố gắng dành thời gian của mình cho các con nhiều 
hơn. Chúng ta hãy dành ra nhiều giờ để quan sát và chăm sóc 
các con trong sự tỉnh thức của mình. Chúng ta biết rằng, ngày 
nay những thiết bị điện tử như ti-vi, điện thoại, máy tính, ¡- 
pad,... rất phổ biến. Nhiều cha mẹ có thói quen sử dụng và cho 
con sử dụng những thiết bị điện tử này. Nhưng cha mẹ hãy chú 
ý cố gắng làm chủ thời gian sử dụng những thiết bị đó, đừng sử 
dụng quá nhiều, đặc biệt khi ở bên con. Thỉnh thoảng cha mẹ 
không thể kiểm soát mà sử dụng những thiết bị điện tử để chơi 
game, xem phim, xem tivi, xem tin tức... mà không có sự tỉnh 
giác thì sẽ ảnh hưởng lên con rất nhiều. Chẳng hạn, khi chúng 
ta chơi game hoặc xem phim truyền hình hằng giờ mà có con ở 
đó, dù ta nghĩ con còn nhỏ chưa biết gì, nhưng tất cả đều được 
con quan sát và ghi nhận lại. 


Trang 29 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


Giai đoạn đầu của sự phát triển này rất quan trọng trong 
cuộc đời của con. Ở giai đoạn này, các giác quan được mở ra, 
những øì con tiếp xúc thông qua các giác quan rất quan trọng 
về sau. Trong Phật giáo có nói tới Giới. Giới thì liên quan đến 
các giác quan. Những tác động hay việc làm của chúng ta 
(chơi game, xem tivi, xem Youtube, ...) tất cả, đều được con 
quan sát và đều tác động vào các giác quan của con. Nói cách 
khác, các tác ý của chúng ta, con đều quan sát được hết và con 
cũng có tác ý như là chúng ta, nhất là trong lúc ta mất chánh 
niệm. Thế nên, chúng ta hãy sử dụng điện thoại có giờ giấc và 
trong chánh niệm. Khi bên cạnh con, chúng ta hãy dành thời 
gian chất lượng bên con và để điện thoại qua một bên, chỉ sử 
dụng khi thật cần thiết. 


Ngoài ra, khi chúng ta nghe điện thoại, cách chúng ta giao 
tiếp cũng rất quan trọng vì con đều quan sát và ghi nhận lại 
hết. Kể cả khi con không nói, không làm hay không có tương 
tác với chúng ta thì con vẫn quan sát được. Những tác ý của 
cha mẹ với những thiết bị điện tử có ảnh hưởng rất lớn đến 
con. Nếu chúng ta dành nhiều thời gian cho nó, chúng ta 
nghiện nó, chúng ta thích thú với nó thì con cũng có tác ý như 
chúng ta. Đặc biệt, nếu chúng ta chơi game ở trong phòng, con 
cũng sẽ quan sát và ghi nhận. Cái thích thú đó, cái dính mắc 
của chúng ta với game cũng có sự tương giao với tâm thức của 
con. Cho nên chúng ta cần phải tỉnh giác để sử dụng có giới 
hạn, có hiểu biết. Vậy làm thế nào để có thể tránh khỏi những 
tác ý xấu cho con? Câu trả lời là cha mẹ cần phải có sự luyện 
tập. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu như chúng ta tương tác với con 
nhiều hơn bằng những bài hát truyền thống hoặc một số điệu 
nhảy hoặc một số hoạt động thể chất, thể thao, hay hoạt động 


Trang 30 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


tâm trí,... Những việc làm này rất quan trọng trong việc hình 
thành những tác ý hay nhận thức của con về sau. Trách nhiệm 
của người cha, người mẹ là phải tương tác và chuyển giao cho 
con của mình những hoạt động có tính chất truyền thống của 
quốc gia, trau đồi cho con những kiến thức để nuôi dưỡng cho 
tâm hồn và cơ thể của con. Như vậyđứa trẻ 3 tuổi sẽ quan sát 
và ghi lại từng lời nói đến việc làm của cha mẹ, thế nên chúng 
ta phải luôn có những lời nói, suy nghĩ, hành động tác ý trong 
chánh niệm. 


Con của chúng ta học thông qua ba điều: một là những gì xảy 

ra với con; hai là những ý tưởng con quan sát từ xung quanh, 
cái tự nhiên ở tất cả mọi nơi; ba là những vật dụng trong cuộc 
sống xung quanh như tivi, radio, điện thoại,... Ở độ tuổi lên ba, 
các con chưa nhận thức được cái gì tốt, cái gì xấu mà các giác 
quan của con chỉ quan sát, ghi nhận những hiện tượng quanh 
mình và học theo những gì mình tiếp xúc. Thế nên, con sẽ học 
thông qua những trò chơi từ game hay có lời nói và hành động 
giống những video con xem. Vì thể các con xem video xấu và 
chơi những game không tốt thì rất nguy hiểm cho con. Nên 
chúng ta cần hướng dẫn con tiếp cận với cái tốt, cái có ích. 
Cũng cần lưu ý rằng, việc chơi game hay xem video ở giai 
đoạn này còn có tác hại khác, đó là nếu con chơi thiết bị điện 
tử quá nhiều thì năng lực của thị giác bị suy giảm và độ nhạy 
bén của con, khả năng ngôn ngữ của con cũng bị hạn chế. 


Do ở độ tuổi này, nhận thức của con về thế giới chưa phát 
triển nên con chưa nhận thức được tốt - xấu, thiện - bất thiện 


mà chỉ bắt chước theo mọi người, mọi sự vật, sự việc xung 


Trang 31 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


quanh. Những gì mà con có thể nhìn thấy trong tự nhiên con 
đều cố gắng để trở thành như vậy. Cho nên nếu cha mẹ sử 
dụng điện thoại, chơi game, xem ti-vi thì con cũng sẽ có xu 
hướng bắt chước theo. Cho nên, chúng ta không nên lạm dụng 
những thứ không hữu dụng này. Hơn nữa, là cha mẹ, chúng ta 
cần phải hiểu về nhân - quả, về nghiệp, chúng ta cần học về lời 
nói ái ngữ, và chúng ta cũng cần có những hành động thiện. Vì 
sao vậy? Chúng ta cần dùng những lời nói, những hành động 
thiện để con mình quan sát và làm theo. Con trẻ sẽ học thông 
qua ái ngữ, thông qua những hành động tử tế, những thiện tâm 
của chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng những bài hát truyền 
thống, những trò chơi truyền thống như những câu hát ru, 
những trò chơi hay câu vè dân gian,... để trao những thông điệp 
cho tiềm thức trong con. Đặc biệt là khi tương tác với con, 
chúng ta không thể dạy bảo bằng những lời nói mệnh lệnh mà 
cha mẹ cần phải rất thân thiện như những người bạn để chúng 
ta,tương tác, đồng hành với con. Con sẽ học qua quan sát và 
sao chép lời nói, cử chỉ, hành vi từ cha mẹ. 


Khi con được sinh ra, con đến với cha mẹ thì cha mẹ không 
thể tạo nhân quả cho con được. Nhưng chúng ta lại có ảnh 
hưởng trực tiếp đến việc con tạo ra nghiệp, ra nhân quả của 
chính con. Thế nên, cha mẹ cần phải chánh niệm. Một số cha 
mẹ không biết rằng mình phải cư xử như thế nào với con? 
Mình phải phản ứng như thế nào với con? Đôi khi chúng ta 
còn không biết con là ai? Con như thế nào? Nhưng con thì 
luôn cố gắng để biết về bố mẹ mình. Trẻ sẽ nghĩ rằng bố thì 
thế này, mẹ thì thế này... và con luôn muốn biết, muốn học từ 
cha và mẹ. Cho nên, chúng ta không nên làm những hành động 


Trang 32 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


thô bạo, ác nghiệp mà chúng ta nên sử dụng lời nói ái ngữ, 
những hành động thiện tâm như là: “Con frai ơi”, “Con gái 
ơi”, “Con ơi, con ngoan” khi tiếp xúc cùng con. Lời nói ái 
ngữ và thiện tâm của cha mẹ sẽ ảnh hưởng tới con của mình. 
Hơn nữa, cha mẹ hãy hỏi các con liên tục để hiểu con và tạo cơ 
hội cho con hiểu thêm về cha mẹ. Chúng ta phải có trí tuệ. Trí 
tuệ của phụ huynh đó là biết cách giải quyết vấn đề trong hiện 
tại, biết nói lời nói ái ngữ, biết dùng hành động tử tế, thiện 
pháp, biết phân biệt đâu là thiện đâu là không thiện, biết quan 
sát trên thân tâm của mình, luôn có sự hiểu biết và chánh 
niệm,... Đó là những điều chúng ta nên thực hành. Chúng ta 
biết những điều nên làm trong khoảnh khắc hiện tại. Nếu như 
con có làm chuyện øì thì chúng ta đừng la mắng con mà trước 
hết hãy lắng nghe một cách cẩn thận. Con còn nhỏ nên chưa 
suy nghĩ thấu đáo và cũng chưa biết được tốt - xấu, đúng - sai, 
cho nên chúng ta phải lắng nghe để hiểu con đang có mong 
muốn gì. Ngay cả khi con khóc và không chịu nói, chúng ta 
hãy hết sức kiên nhẫn dành thời gian cho con, hỏi con, nói với 
con: “Hãy nói cho mẹ biết...”, “Chuyên gì đã xảy ra với 
con?”, “Mẹ biết con rất buôn và mẹ cũng vậy”,... Sau khi thấu 
cảm cùng con, con đã bình tính lại, khi đó hãy chia sẻ cho con, 
nói với con răng “Con nên làm thế này”, “Con sẽ làm như thế 
này nhé”,... Phụ huynh phải luôn nhớ rằng, đứa trẻ đang khóc 
tức là đang mong muốn øì đó, vì vậy, cha mẹ hãy cố gắng tìm 
hiểu mong muốn của con. Nếu như chúng ta không dùng 
những lời nói ái ngữ mà chúng ta sử dụng lời nói thô bạo, thậm 
chí chúng ta đánh con mình thì đây sẽ là một vấn đề nghiêm 
trọng. Có nhiều người nghĩ rằng, khi con mình tạo ra một vấn 
đề mà mình không nghiêm khắc, la mắng hay to tiếng thì sẽ có 
chuyện lớn. Chúng ta sẽ can thiệp, thậm chí là đánh mắng để 


Trang 33 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


con dừng lại. Mặc dù chúng ta thấy điều đó có vẻ đúng nhưng 
nó hoàn toàn sai. Bởi vì ở độ tuổi này, con của mình chưa phân 
biệt được điều con làm là tốt hay xấu. Nên những lúc như thế, 
chúng ta hãy ngồi xuống lắng nghe, đồng cảm với con. Sau đó 
ba mẹhãy nói chuyện, giải thích với con trong từ bi, bằng lời 
nói hòa nhã, ái ngữ, với hành động thiện tâm để tương tác với 
con của mình. 


Giai đoạn dưới 6 tuổi là giai đoạn trẻ cố gắng hiểu về thế 
giới, cố gắng để hiểu cái gì là tốt và không tốt. Cho nên đây là 
giai đoạn chúng ta cần nhiều kiên nhẫn để giải thích cho con 
trong thiện tâm. Hãy cho các con cơ hội để tự tìm hiểu và giải 
quyết vấn đề. Hãy cho các con lời khuyên đúng đắn thay vì 
những lời nói, hành động mất chánh niệm. Ví dụ như trong 
trường hợp khi con đánh anh chị của mình. Lúc đó cha mẹ 
không chánh niệm hoặc cha mẹ vui đùa hay phấn khích và nói 
với mọi người như: “Con mình mạnh mẽ lắm”, “Con dữ lắm”, 
“Con đánh cả anh mình”,... Cha mẹ vui nên nói với mọi người 
như vậy và nghĩ rằng không vấn đề gì. Nhưng khi đó, con lại 
nghĩ rằng điều đó là tốt và đưa ra kết luận: đánh nhau là mạnh 
mẽ, là anh hùng, là được khen. Cha mẹ nên biết rằng, con chưa 
ý thức rõ ràng về đúng - sai. Thậm chí khi con đánh anh như 
vậy, con cũng không hiểu vì sao. Vì vậy, phản ứng của cha mẹ 
phải luôn chánh niệm để không ảnh hưởng xấu lên con. Nói 
một cách khác, làm cha mẹ, chúng ta luôn phải tỉnh thức để 
hiểu rằng, phản ứng của chúng ta sẽ hình thành tính cách của 
trẻ. Trong cuộc sống, có rất nhiều kiểu cha mẹ khác nhau và 
cũng có nhiều cách dạy con khác nhau. Thực sự mà nói, có 
nhiều cha mẹ không có được những phẩm chất hay hiểu biết về 
một người cha, người mẹ thực sự. Do đó, khi dạy các con của 


Trang 34 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


mình, nhiều cha mẹ dùng đòn roi để dạy con và nghĩ “Thương 
cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Nhưng đánh mắng để 
dạy không phải là cách đúng mà chúng ta cần phải tôn trọng 
con thì mới dạy con được. Nếu chúng ta không tôn trọng con 
thì con cũng không tôn trọng chúng ta. Chúng ta không lắng 
nghe con, con cũng không lắng nghe ta. Cho nên chúng ta cần 
dạy trẻ trong sự tôn trọng. Chúng ta cần phải đi theo con 
đường của trí tuệ chứ không thể dùng phàn nàn, phiền não, hay 
ác pháp để dạy con được. Cha mẹ phải thực hành những lời nói 
thiện lành, những hành động tử tế không chỉ trong phạm vi gia 
đình mà còn mở rộng trong phạm vi xã hội, trong quốc gia của 
chúng ta. Ví dụ như trong môi trường sống của chúng ta có 
nhiều tổ chức, đoàn thể. Khi chúng ta tham gia nhiều các hoạt 
động tập thể như các hội nghị hoặc có các cuộc tiếp xúc với 
mọi người trong tổ, trong thôn, nhất là ta cho con tham gia 
cùng. Trong những lúc đó, con ở bên cạnh chúng ta, con quan 
sát chúng ta. Điều đó cho thấy rằng, trong tất cả các hoàn cảnh 
chúng ta cần tôn trọng con vì con sẽ quan sát tất cả hành động 
của cha mẹ mình, mọi lúc, mọi nơi. Vì thế, thay vì bỏ mặc 
hoặc mất chánh niệm trong hành xử, khi dẫn con đến nơi nào 
đó, cha mẹ hãy hỗ trợ con trong sự tôn trọng. Trong suy nghĩ 
lẫn hành động, cha mẹ hãy nên thấy rằng việc chúng ta hỗ trợ 
cho con chính là một điều hạnh phúc. Nếu chúng ta chỉ đòi hỏi 
hay mong muốn ở con thì đó là điều không tốt. Chúng ta muốn 
con có phẩm chất này, phẩm chất kia, trở thành một người như 
thế này, như thế kia,... chính những điều đó sẽ làm chúng ta 
khổ. Theo quan điểm của nhà Phật, khi chúng ta muốn ở người 
khác điều gì, tức là khổ. Cũng như vậy, chúng ta muốn ở con 
mình tức là chúng ta sẽ khổ. Chúng ta chỉ có thể hỗ trợ con của 
mình, và hãy xem rằng đó là hạnh phúc của mình. Chúng ta có 


Trang 35 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


mặt ở thế giới này để giúp cho con hòa nhập, trưởng thành, 
phát triển phẩm chất của con... Chúng ta hãy xem đó là điều 
kiện phát triển hạnh phúc cho chính mình. 


Cha mẹ hãy lưu ý điều này: bạn là ai, bạn tử tế như thế 
nào,... rất quan trọng với con. Bởi vì con trẻ sẽ học hỏi từ bạn, 
hành động như bạn, nói như bạn nói,... Khi càng lớn, con càng 
quan sát chúng ta và phân tích nhiều hơn. Cho nên chúng ta 
hãy truyền tải những giá trị cho con bằng những hành động 
chánh niệm, thiện pháp của chính mình. Chúng ta cần cho trẻ 
thấy chúng ta tôn trọng và yêu thương bố mẹ của chúng ta. Và 
chúng ta phải giúp con tôn trọng và yêu thương ông bà. Chúng 
ta cần phải lưu ý rằng con trẻ có tính hiếu động, thích leo trèo, 
nhảy nhót, cố gắng trải nghiệm.... đặc biệt là khi thấy điều gì 
đó thì con hay bắt chước theo. Bởi vì con học bằng sự bắt 
chước nên chúng ta phải hiểu rằng giáo dục bằng hành vi, ý 
nghĩ, lời nói bạo lực là không đúng đắn. Ngay cả việc đánh vào 
bàn tay cũng có thể dẫn đến bạo lực sau này của con. Sự đau 
đón mà con phải chịu có thể là một dấu ấn dẫn đến hành vi của 
con trong tương lai. Cho nên chúng ta cần phải rất cẩn thận với 
sự giận dữ của mình. Khi giận dữ, cha mẹ thường sử dụng 
những lời nói, ý nghĩ và hành động thô bạo. Những thứ thô bạo 
đó có thể tạo ra nhiều vấn đề. Nói như vậy không có nghĩa là 
để tránh giận dữ, thô bạo thì chúng ta mặc kệ con, mà chúng ta 
cần phải nói chuyện, trao đổi với con và cho con cơ hội chia sẻ, 
trình bày... Bởi vì trong bất kỳ hành động nào cũng sẽ có ý 
muốn. Và trong bất kỳ ý muốn nào đó đều có lí do. Cho nên, 
cha mẹ hãy ngồi lại và hỏi các con: “Vì sao lại làm như vậy? 
Tại sao con lại nói điều này? Tại sao con lại làm điều này?”,... 
Khi hỏi con bằng ái ngữ, cha mẹ sẽ thấy con có những suy nghĩ 


Trang 36 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


có vẻ như tiêu cực. Lúc đó, cha mẹ hãy tìm cách để giải thích 
cho con để con có suy nghĩ đúng và hãy nói chuyện, hãy trao 
đổi với con trong tư cách con là người rất quan trọng trong gia 
đình này, con là một người tốt. Từ đó, cha mẹ tôn trọng ý kiến 
của con và nói chuyện với con để cho con những ý kiến, 
những ý tưởng bằng cách đặt cho con những câu hỏi, những 
lựa chọn hay gợi ý. Đó chính là tình yêu thương chân chính 
của cha mẹ dành cho con. Mỗi sự việc diễn ra, chúng ta không 
thể hiểu được bản chất bên trong, cho nên chúng ta cần phải 
nói chuyện, cần hiểu để biết được vì sao lại như thế. 


Làm cha mẹ, chúng ta cũng không nên dính mắc vì khi 
chúng ta không dính mắc thì con trẻ cũng không bị dính mắc. 
Một điều quan trọng mà cha mẹ cần nhớ là chúng ta sinh con 
của mình ra nên việc nuôi dạy con trưởng thành, trở thành 
người có ích, người tốt là nhiệm vụ, trách nhiệm của cha mẹ. 
Nhưng điều đó không có nghĩa là cha mẹ có quyền mong 
muốn, trông đợi, mong. cầu về con. Nghĩa là, làm cha mẹ, 
chúng ta không có quyền bỏ rơi con của mình và chúng ta 
cũng không có quyền yêu cầu, mong muốn con trở thành điều 
øì đó, yêu cầu con phải như thế nào đó. Bởi vì chúng ta sinh 
con ra nhưng chúng ta không phải là con và con cũng không 
phải là chúng ta. Hay nói cách khác, cha mẹ cần không rơi vào 
2 thái cực cực đoan: một là bỏ bê, bỏ rơi, lơ là với con; hai là 
quá trông chờ vào điều tốt đẹp, có nhiều mong muốn ở con. 
Cả hai thái cực này sẽ đẩy chúng ta vào khổ. Là cha mẹ tỉnh 
thức, chúng ta cần nhớ rằng mình không có quyền bỏ rơi con 
trong bất kỳ hoàn cảnh nào mà hãy tiếp tục đối xử với con 
mình như là một người tốt, như một thành viên rất quan trọng 


Trang 37 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


trong gia đình của chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng không 
nên đặt những mong muốn, những nhu cầu của chúng ta lên 
con của mình. Một trong những điều quan trọng nữa là dạy 
con sự chia sẻ, bố thí. Chúng ta cần dạy cho con mình sự cho 
đi, sự hào phóng. Điều này rất quan trọng nhưng nếu chúng ta 
không để ý thì chúng ta không có khả năng cho đi. Và chúng 
ta không biết cho đi thì chúng ta sẽ ích kỷ. Chúng ta cần dạy 
con cho đi. Ví dụ như ở bất cứ nơi đâu, giả sử chúng ta vào 
siêu thị mua đồ, chúng ta dẫn con của mình theo. Con trẻ sẽ 
thích cái này thích cái kia. Nhưng đây là cơ hội để dạy con của 
mình biết quan tâm đến mọi người. Chẳng hạn, chúng ta dạy 
con: “Cái này mua cho anh này, cái này mua cho con này, cái 
này mua cho ông này”. Cha mẹ hãy dạy cho con mình chia sẻ. 
Ví dụ, khi mình cho con đồ ăn thì cha mẹ hãy lưu ý, đừng đưa 
một phần nào đó chỉ cho mình con mà phải chia đều cho mọi 
người. Khi con nhận cái gì đó thì phải nhắc con “Con không 
thể dùng hết được. Phân này của anh này. Phân này của mẹ 
này. Phân này của bồ này...”. Làm cha mẹ, cần phải biết dạy 
con chia sẻ với người khác, cần phải biết bố thí. Ta phải dạy 
cho con điều này khi con còn rất nhỏ bởi vì khi con 17, 18 tuổi 
mới dạy thì rất khó khăn. Như vậy, với một đứa trẻ lứa tuổi lên 
ba, lên sáu, cha mẹ hãy dạy cho trẻ thói quen và văn hóa chia 
sẻ trong chính gia đình của mình. Khi ăn, khi tặng quà, khi 
nhận quà,... đều như vậy. Thói quen quan trọng hơn những 
hành động riêng rẽ. Đặc biệt là những thói quen tốt, rất quan 
trọng cho con trẻ. Bằng cách này chúng ta phát hiện ra nhiều 
thiện pháp để dạy cho con mình. Tóm lại, bằng trí tuệ và từ bị, 
chúng ta hãy cho con mình trở thành người có hiểu biết ngay 
từ lúc sinh ra. 


Trang 38 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


2. GIAI ĐOẠN TỪ 6 TUỔI ĐẾN 10 TUỔI 


Trong những phần trước chúng ta đề cập đến vai trò làm cha 

mẹ khi trẻ ở lứa tuổi chưa đến trường. Ở phần này, chúng ta 
tập trung vào vai trò của cha mẹ khi trẻ bắt đầu vào độ tuổi 
đến trường cho đến khi trẻ bước vào tuổi vị thành niên. Có thể 
nói đây là một cột mốc quan trọng và các thành viên khác 
trong gia đình vẫn còn quan trọng nhưng đã không còn đóng 
một vai trò quá quan trọng như giai đoạn trước đây nữa. Trong 
suy nghĩ của trẻ vì ở giai đoạn này trẻ bắt đầu bước ra khỏi 
không gian gia đình nhỏ bé và bước vào các mối quan hệ đa 
dạng hơn, với bạn bè, mọi người xung quanh và xã hội. 


Sau 6 tuổi, trẻ bắt đầu có những mối quan tâm và sự chú ý 
khác như là trẻ muốn làm sao để gặp được bạn bè nhiều hơn. 
Đôi khi trẻ sẽ tụ tập để vui chơi hoặc trẻ sẽ tìm cách để đi ra 
ngoài nhiều hơn. Trẻ tò mò hướng ra thế giới bên ngoài là để 
khám phá môi trường mới mà trẻ chưa từng biết trước đó. 


Trong giai đoạn này, cha mẹ cần hiểu những thay đổi này 
trong tâm lý của trẻ để có những ứng xử cho phù hợp. Đôi khi, 
có nhiều cha mẹ do không hiểu nên quản thúc và không cho 
trẻ có cơ hội để gặp gỡ những bạn trai, bạn gái vì cho rằng 
điều này không tốt cho trẻ. Nhưng chính sự cấm cản này mới 
thực sự là không tốt cho trẻ. Một điều quan trọng mà chúng ta 
nên biết: chúng ta không thể nào luôn luôn có mặt ở nhà, ở 
trường và cũng không thể nào mãi ở bên cạnh con mình. Do 
đó, chúng ta phải cho trẻ cơ hội tiếp cận và dạy trẻ học cách 
chấp nhận và hòa nhập với môi trường mới bên ngoài gia đình. 
Cha mẹ cần giúp con trang bị cách chuẩn bị, tự giới thiệu, thể 


Trang 39 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


hiện bản thân với bạn bè và những người xa lạ xung quanh. 
Hơn thế, với vai trò là cha mẹ, dù không luôn ở bên cạnh và 
tham gia trực tiếp vào các hoạt động của trẻ nhưng trách 
nhiệm của chúng ta là phải chuẩn bị cho trẻ tâm thế sẵn sàng 
và an toàn khi bước ra khám phá thế giới bên ngoài rộng lớn 
và đa dạng. Chắc chắn rằng khi trẻ bước ra khỏi gia đình, rời 
khỏi vòng tay của cha mẹ, trẻ sẽ có cảm giác không an toàn, 
một cảm giác hoàn toàn không tốt cho trẻ chút nào, do đó trẻ 
cần nhận được sự bảo vệ của cha mẹ. Vậy làm sao để chúng ta 
có thể mang lại sự an toàn cho trẻ? Ví dụ như khi trẻ đến tuổi 
đi học, trẻ phải đến trường bằng xe bus thì trong thời gian 
đầu, cha mẹ nên đi cùng trẻ để hướng dẫn và giúp trẻ quen 
thuộc các cung đường cũng như biết cách sử dụng các phương 
tiện giao thông. Khi đi học, cha mẹ có thể chuẩn bị cho con 
một ít thức ăn, có thể nhiều hơn khẩu phần ăn của trẻ hàng 
ngày để trẻ có thể chia sẻ với bạn. Việc chia sẻ thức ăn với bạn 
sẽ giúp tạo ra sự gắn kết giữa trẻ và các bạn nhiều hơn. Hơn 
thế, thông qua việc chia sẻ thức ăn, trẻ sẽ có thể học được cách 
làm sao để kết bạn, làm sao để xây dựng tình đoàn kết, và biết 
cách trao đổi, học hỏi với những trẻ khác nhiều hơn. Điều này 
rất tốt cho tỉnh thần của trẻ vì trẻ sẽ cảm thấy trường lớp 
không chỉ là nơi để học mà còn là nơi có thể kết nối bạn bè và 
tràn ngập tình bạn, tình yêu thương và hạnh phúc. 


Một điều quan trọng nữa cần chú ý, bạn không chỉ gửi trẻ 
đến trường cho cô giáo mà bạn còn phải chủ động gặp và trao 
đổi với thầy cô về những biểu hiện trẻ của trẻ ở lớp hay sự hoà 
hợp của trẻ với các bạn và những vấn đề của trẻ phát sinh ở 


Trang 40 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


trường. Dù là con trai hay con gái, bạn hãy trao đổi thẳng thắn 
với cô giáo những vấn đề của trẻ. Nếu bạn không chia sẻ với 
thầy cô giáo điều này, họ sẽ không biết và không thể có những 
hành động hỗ trợ phù hợp để trẻ có một môi trường giáo dục 
tốt nhất. Đừng bao giờ cho rằng cô giáo sẽ tự biết vì sẽ có 
những giáo viên làm việc với tấm lòng nhiệt thành nhưng cũng 
có những giáo viên chỉ làm vì trách nhiệm được giao. Vì vậy là 
cha mẹ, bạn hãy chủ động, hãy sắp xếp thời gian định kỳ ví dụ 
như 1 tuần một lần hoặc 1 tháng I lần để kết nối với thầy cô 
giáo của trẻ. 


Như đã chia sẻ, trẻ dưới 7 tuổi chưa có đủ nhận thức và tiêu 
chuẩn thể phân biệt tốt xấu, đúng sai nhưng trẻ từ 7 tuổi trở lên 
đã dần có được khả năng này. Vì vậy chúng ta hãy chú ý đến ý 
nghĩa và lợi ích thật sự trong từng hoạt động mà chúng ta làm 
cho trẻ. Hãy tận dụng từng cơ hội để dạy cho trẻ ý nghĩa của 
cuộc sống, ví dụ như việc tổ chức sinh nhật cho trẻ, chúng ta 
không nên bỏ ra thật nhiều tiền hoặc cho con tiền để tổ chức 
một bữa tiệc hoành tráng. Điều đó không phải là không tốt 
nhưng đôi khi nó là sự hoang phí vô nghĩa. Thay vì tốn nhiều 
tiền để tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, chúng ta nên tìm 
cách để trẻ biết bằng nhiều cách khác nhau trẻ có thể tổ chức 
kỷ niệm sinh nhật của mình ý nghĩa, qua đó dạy cho trẻ những 
thông điệp tích cực về cuộc sống. Ví dụ như bạn có thể nhân 
dịp này dạy cho trẻ biết mẹ đã phải khó nhọc mang thai con 9 
tháng 10 ngày, đau đón và hạnh phúc như thế nào để sinh con 
ra và chào đón con đến với thế giới này. Cho trẻ biết sự ra đời 
của bé có ý nghĩa như thế nào với bạn và gia đình. Bạn hãy 
cho con hiểu, con đã được nuôi dưỡng và bảo vệ như thế nào 


Trang 41 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


trong bụng mẹ và con cũng sẽ tiếp tục nhận được điều này sau 
khi sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Cha mẹ cũng có thể dạy 
cho con hiểu những phẩm chất tốt của một người làm cha làm 
mẹ và chỉ ra cho con thấy cha mẹ đã chăm sóc tốt cho con và 
cho nhau thế nào. Từ đó, cha mẹ nói thêm về vai trò và các 
phẩm chất của một người làm con. Như vậy, chúng ta phải cho 
con hiểu, rằng là con sẽ không thể nào được sinh ra và lớn lên 
khoẻ mạnh nếu con không nhận được sự bảo bọc và chăm sóc 
của cha mẹ và người thân xung quanh. Đây không phải là 
khóc lóc hay kể công với con mà đây là một cơ hội rất tốt để 
giáo dục cho trẻ biết vai trò trách nhiệm và phẩm chất của 
những người cha, người mẹ tốt cũng như là một người con tốt 
là như thế nào. Từ đó cho con có cái nhìn ý nghĩa về sự tồn tại 
của con và về vai trò làm cha làm mẹ. Đây là một bài học mà 
cha mẹ phải dạy cho con. Nếu có thể, bạn có thể mời các bạn 
của con và kết hợp với các phụ huynh khác để con chia sẻ 
niềm vui, hoà đồng với các bạn và cũng tạo ra một môi trường 
giáo dục tích cực cho con trẻ. 


Một trong những niềm hạnh phúc chúng ta có được là khi 
chúng ta biết đủ và biết ơn cuộc sống này. Đây là ý trong một 
bài kinh dạy cho chúng ta về ý nghĩa của sự biết đủ và lòng 
biết ơn rất quan trọng. Do đó chúng ta cần phải dạy cho con 
con hai điều này: biết đủ và biết ơn. Lòng biết ơn là một phẩm 
chất quan trọng của một con người. Khi chúng ta dạy cho trẻ 
hiểu được những phẩm chất tốt của người làm cha làm mẹ thì 
đây cũng là lúc giúp cho trẻ phát triển lòng biết ơn của mình 
đối với cha mẹ. Trẻ sẽ bắt đầu biết yêu quý và kính trọng cha 
mẹ. Và dĩ nhiên, chúng ta cũng phải làm gương cho trẻ bằng 


Trang 42 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


cách thể hiện lòng kính trọng và sự biết ơn đối với cha mẹ của 
mình. 


Ở giai đoạn này, khi tham gia vào các hoạt động thường 
nhật trong cuộc sống cùng. với gia đình, con bắt đầu có suy 
nghĩ nhiều hơn. Con nghĩ về những gì mình tiếp xúc, những gì 
con thích hay con nghĩ về các lựa chọn, về những gì mình 
làm,... Con bắt đầu có ý thức tham gia vào các hoạt động của 
gia đình như tham gia vào các buổi lễ, các buổi tiệc,... Ở một 
số gia đình có các hoạt động tâm linh về tôn giáo thì con cũng 
bắt đầu tham gia. Trong tâm thức của con lúc này, con nghĩ 
rằng mình có liên quan đến tất cả các hoạt động trong gia 
đình, trong cộng đồng. Tuy nhiên nhiều cha mẹ lại cho rằng 
con còn nhỏ, những đóng góp của con là nhỏ bé, không có ích 
nên không khích lệ, thậm chí là ngăn cản con. Những ý nghĩ 
và hành động đó của ba mẹ là những ý nghĩ không tốt. Có thể 
con làm sai, có thể con làm chưa tốt, nhưng đó không phải là 
vấn đề. Cha mẹ hãy cho con cơ hội để con được tham gia vào 
các hoạt động gia đình và hãy xem con như một thành viên 
quan trọng trong mọi hoạt động của gia đình. Chỉ như thế, con 
sẽ có những kết nối với các thành viên khác trong gia đình. 
Đồng thời con cũng được thực hành những kỹ năng cần thiết 
trong cuộc sống. Điều đó không chỉ giúp con có ý thức, trách 
nhiệm với gia đình mà còn với mọi người trong xã hội. 


Như chúng ta cũng biết, trong Tam bảo, Phật-Pháp-Tăng thì 
có Tăng bảo. Tăng bảo là tăng đoàn, là những người bạn đạo, 
là cộng đồng, là nơi rất tốt đẹp để chúng ta thực hành thiện 
pháp. Có thể nói môi trường tăng bảo là môi trường hạnh phúc 


Trang 43 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


Chúng ta nhận ra như thế và chúng ta cũng cần giúp con nhận 
ra như thế, tức là giúp con có được một cộng đồng tốt. Vì thế, 
ta cần tôn trọng con, tạo điều kiện cho con tham gia vào 
những tổ chức, những buổi sinh hoạt, những hoạt động cùng 
với những người bạn tốt trong môi trường Tăng bảo này. Điều 
này cũng giúp con có cơ hội đóng góp sức mình cho cộng 
đồng. Tuy nhiên, khi cho con tham gia vào các hoạt động 
chung với Tăng đoàn, cha mẹ cần chánh niệm. Cha mẹ đừng 
nghĩ rằng con phải làm được một điều øì thật tốt vì con chưa 
thể làm tốt, chưa thể làm hoàn hảo như cha mẹ mong đợi. Là 
con trẻ, con sẽ có cách sinh hoạt của riêng mình, điều này có 
thể làm phật ý cha mẹ. Nhất là khi hiếu động, con có thể sẽ 
nghịch một tí cha mẹ hãy nên thông cảm và khích lệ con. 
Chúng ta không nên nói “Con hư quá!”, “Con không nghe 
lời”, “Con quậy quá!”, “Con toàn làm việc sai trái không 
thôi!”,.. với con. Nói như thế, chúng ta sẽ làm con căng 
thẳng, khó chịu và chính chúng ta đang làm cho tâm sân của 
con khởi lên. Cha mẹ cần chánh niệm thực hành việc không 
trông đợi vào con, đừng mong đợi là con phải thể hiện thật tốt, 
thật hoàn hảo mà hãy trao cho con cơ hội để con được tham 
gia, thực hành, trải nghiệm. Trong hành trình ấy, cha mẹ cần 
kiên nhẫn và khích lệ con. 


Không chỉ thế, cha mẹ cần đồng hành và hỗ trợ con khi con 
tham gia vào bất kỳ hoạt động nào. Con sẽ có những môn học 
chưa tốt, con sẽ có những khía cạnh còn yếu kém trong cuộc 
sống, đó không phải là lúc cha mẹ thất vọng mà đó là lúc cha 
mẹ cần cảm thông, động viên và thảo luận cách hỗ trợ con. 
“Con có thể chia sẻ cho mẹ biết, môn học đó như thế nào? con 
gặp khó khăn ở đâu? mẹ giúp được gì cho con?” là điều 


Trang 44 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


chúng ta nên nói cùng con trẻ. Khi con có khó khăn, trước 
nhất, cha mẹ cần thể hiện sự chia sẻ, đặt câu hỏi và lắng nghe, 
sau đó là thấu hiểu và khích lệ con. Bằng cách này cha mẹ 
thành là một chỗ dựa tinh thần rất lớn cho con. Đó mới là động 
lực quan trọng giúp con vượt qua trở ngại về mặt tâm lý khi 
con gặp khó khăn, thất bại. Đương nhiên sau đó cha mẹ sẽ 
giúp con một số hướng dẫn, phương pháp để con làm tốt hơn. 
Thường thì cha mẹ hay có thói quen ra lệnh cho con kiểu như 
“Con đừng làm cái này!” hay “Con phải làm thế kia!”. Thực 
ra điều này sẽ không mang lại kết quả tốt khi cha mẹ tương tác 
với con. Cha mẹ đừng chỉ đưa ra mệnh lệnh mà hãy là những 
người thầy, người cô những người huấn luyện, người dẫn dắt 
và đồng hành cùng con. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần lịch 
thiệp và khiêm tốn trong khi giao tiếp với con. Chẳng hạn như, 
khi con đang ngủ mà đã tới giờ học thì lúc đó cha mẹ nên làm 
gì? Cha mẹ cần đến gần con và hỏi thăm “Con ổn chứ, con 
ngủ ngon không, con muốn ngủ thêm à?” Con sẽ bắt đầu từ từ 
tỉnh lại và rồi chúng ta bắt đầu hướng con vào công việc. “Tới 
giờ học rồi con ơi, con đi làm vệ sinh cá nhân cho tỉnh, mình 
ăn uống một tí rồi học nhé. Con muốn ăn và uống gì nào?”. 
Nếu con muốn ăn món mà ở nhà đang không có thì cha mẹ 
hãy giới thiệu cho con thực phẩm mà mình có sẵn để con có 
thể chọn. Cha mẹ cũng nên cho con thêm một ít thời gian để 
con chuẩn bị sẵn sàng học. Có thể hơi mất thời gian nhưng đó 
là cách tốt để cha mẹ thực hành việc đồng hành cùng con. Cha 
mẹ không nên nói với con rằng “Tới giờ học rồi, sao con còn 
chưa dậy? Sao ngày nào con cũng dậy trễ hết vậy. Mẹ không 
thể theo nhắc con được mãi. Sao mẹ nói hoài mà con không 
nghe. ” Những lời nói như thế đối với vai người làm cha mẹ thì 


Trang 45 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


thật tệ. Đối với chúng ta thời gian là quan trọng. Nhưng với 
con, có thể con chưa có khái niệm, thậm chí chưa biết về giá trị 
của thời gian. Cha mẹ hãy dạy cho con về khái niệm và giá trị 
của thời gian bằng cách nói cùng con rằng: “Con biết không, 
hôm nay con thật may mắn khi không bị trễ học. Thời gian rất 
quý giá, nó trôi qua rất nhanh con à, nên chúng ta cân thực 
hiện những gì chúng ta đã sắp xếp theo đúng thời gian con 
nhé. ” 


Tương tự như thế với việc con chơi game. Lúc đang chơi 
game, con sẽ rất tập trung vì đang rất căng thẳng với game 
đang chơi. Thậm chí nếu bị thua con có thể rất bực tức, nóng 
nảy. Trong hoàn cảnh này, cha mẹ nên đến cạnh và hỏi “Con 
ơi, game này lạ quá, là game gì vậy con? Cho mẹ chơi thử với 
được không? Con đang đánh trận này à?,... Những câu hỏi ấy 
sẽ hướng con đến việc trả lời các câu hỏi của bạn. Bằng cách 
này cha mẹ đang chuyển sự chú ý của con từ game sang mình 
trước rồi mới tiếp tục trao đổi với con về việc chơi game. Từ sự 
đồng cảm, thấu hiểu, cha mẹ nên đưa ra thời gian con được 
phép chơi game giải trí. 


Bên cạnh đó, cha mẹ cần có các kế hoạch, các hoạt động 
khác cho con tham gia như làm vườn, trồng cây, trồng hoa, 
chuẩn bị thức ăn, nấu ăn, làm việc nhà,...cha mẹ cần hướng 
dẫn con làm chung bằng cách nhờ con làm. “Này cơn ơi, mẹ 
cần con giúp. Mẹ xin lỗi là mẹ không muốn làm phiền nhưng 
mẹ thật sự cần con giúp, chúng ta cần chuẩn bị thức ăn cho 
buổi trưa con à!.” Có thể con sẽ từ chối vì con thích chơi 
game chứ không thích làm việc bằng nhiều lí do dễ khiến ba 


Trang 46 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


mẹ nổi nóng như “Không được đâu mẹ ơi, con không muốn 
làm đâu, con đang bận chơi, con đang nói chuyên với bạn `,... 
Thế nên cha mẹ nên lựa thời điểm phù hợp để nhờ con và từ 
tốn trao đổi với con khi con từ chối giúp đỡ: “Con ơi, con là 
người duy nhất có thể giúp mẹ lúc này, con không giúp thì đâu 
có ai giúp mẹ đâu, cỗ gắng giúp mẹ nhé.” Thay vì la mắng, 
bằng cách nói này, bạn sẽ từ từ chạm đến trái tim của con. Dần 
dần con sẽ để ý và chuyển sang giúp bạn, vâng lời bạn. Nhưng 
chúng ta cũng cần có những kế hoạch dài hạn để làm thay đổi 
con chứ không thể là những kế hoạch ngắn hạn, tức thời. 


Cha mẹ nên nhớ rằng chúng ta cần phải chỉ dẫn cho con 
cách làm. Ví dụ như dạy con cách gieo hạt như thế nào, cách 
trồng cây như thế nào, cách chuẩn bị nguyên vật liệu để nấu ăn 
như thế nào, hướng dẫn, thậm chí làm mẫu cho con thật cụ thể 
và chi tiết. Đây là những kỹ năng rất cần thiết, quan trọng cho 
cuộc sống của con, đừng để con trở thành một con búp bê 
không biết làm gì cả. ĐỪNG TRÔNG CHỜ TẤT CẢ VÀO 
GIÁO VIÊN, HÃY DẠY CON BÂT CỨ NƠI ĐẦU TA ĐẼN. 
Cha mẹ cần hỗ trợ con trong việc học tập. Chúng ta cần có chủ 
đích khi dạy con. Cha mẹ có thể dạy con về lịch sử, về văn 
hóa, về địa lý, về sinh học. Chúng ta hãy dạy con thông qua 
các địa điểm mà ta đến, hỗ trợ con có những kiến thức thực tế 
bổ sung cho lý thuyết ở trường học. Khi đến những kỳ nghỉ, 
cha mẹ hãy tổ chức các chuyến đã ngoại cho con cùng với gia 
đình. Nếu chúng ta sống ở miền quê, ở vùng sâu, vùng xa thì 
tổ chức cho con đi dã ngoại đến một thị trấn. Còn nếu chúng ta 
đang sống ở thị trấn, tỉnh, thành phố thì chúng ta sẽ cho con đi 
đã ngoại đến một tỉnh, một thành phố khác hay về miền quê. 


Trang 47 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


Khi tổ chức những chuyến đi trải nghiệm thực tế như thế thì 
chúng ta sẽ dạy cho con được rất nhiều điều. 


Ví dụ như khi đến viện bảo tàng, cha mẹ có thể hỏi con những 

câu hỏi “Cøn có biết đây là ai không, tên ông ấy là gì nhỉ? 
Ông ấy đã làm gì và từng sống ở đâu? Vì sao người ta lại tạc 
tượng ông ấy và để ở nơi đây?”.... Nếu con bạn chưa biết thì 
hãy dạy cho con biết, hãy giải thích cho con hiểu nhân vật ấy 
đã làm điều này, điều kia để giúp đỡ mọi người, giúp cho nhân 
loại; ông ấy đã giúp phát triển nền văn hóa; Ông ấy đã bảo vệ 
đất nước chúng ta... Những lời giải thích như thể rất quan 
trọng vì sẽ giúp con học hỏi từ những tấm gương vĩ nhân và 
cũng là cách chúng ta đang dạy cho con về lịch sử. 


Khi leo núi, băng rừng, cha mẹ hãy tìm một số cây cối, một 
số đặc điểm của cây, đặc điểm của rừng.... để dạy cho con. 
“Khi leo núi con thây rất nóng nực đúng không, bây giò chúng 
ta ngôi dưới gốc cây này, hít thỏ không khí trong lành, con 
cảm thây thế nào, có dễ chịu không con?”. “Con biết không, 
khí oxy được tạo ra từ những cái cây này. Nếu chúng ta không 
có cây, không có rừng, chúng ta sẽ không có không khí trong 
lành. Ban ngày cây sẽ cung cấp oxy, ban đêm cây sẽ hấp thụ 
khí carbon dioxide (CO2). Như thế, nếu chúng ta muốn có 
không khí trong lành, chúng ta cân trông cây, trông rừng để 
cây cho bóng mát và tạo oxy con nhé. ” 


Khi đến sở thú, cha mẹ hãy dạy con về các con vật, về hành 
động bảo vệ muông thú và cho biêt nêu chúng ta không bảo vệ 


các con thú này thì chúng sẽ bị tuyệt chủng,... Đó là chúng ta 


Trang 48 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


đang dạy cho con về sinh học và bảo vệ sự sống cho muôn 
loài. Bằng cách này cha mẹ có thể dạy con kiến thức một cách 
rất tự nhiên, thực tiễn. Cha mẹ hãy dạy cho con giá trị của 
thiên nhiên, giá trị của muôn loài theo cách này trong suốt 
hành trình con lớn khôn và trưởng thành. 


Đôi khi chúng ta nghĩ rằng các môn học rất khó, và đó là 
nhiệm vụ của thầy cô giáo ở trường nhưng mà không phải như 
thế. Cha mẹ có thể hỗ trợ con, truyền cảm hứng cho con, giúp 
con có niềm say mê trong học tập thông qua các chuyến đi 
thực tế. Chúng ta đừng trông đợi tất cả vào nhà trường và các 
thầy cô giáo. Thầy cô giáo chỉ giúp truyền đạt lý thuyết của 
các môn học trong thời gian hạn hẹp. Hơn nữa cha mẹ mới 
chính là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất nên hãy dạy 
cho con bất kỳ điều gì, ở bất cứ nơi đâu mình và con đến, 
thông qua các hoạt động thực tế. Như thế, cha mẹ đã xây dựng 
được cho con những ý tưởng, những ý niệm tuyệt vời về các 
tấm gương xưa, về phẩm chất tốt của con người, về việc bảo 
vệ các loài cây, bảo vệ muông thú, bảo vệ muôn loài quanh ta. 


Ngoài ra, ngày nay chúng ta đang sống trong thời đại đa 
văn hóa. Mỗi quốc gia đều có nền văn hóa riêng biệt. Cha mẹ 
cũng nên dạy cho con biết tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng 
nền văn hóa của nhau. Ở đây chúng ta sẽ đề cập đến việc dạy 
cho con biết về truyền thống, về văn hóa xã hội. Khi xã hội 
phát triển, một số nền văn hóa khác được du nhập vào nước 
khiến ta rất dễ quên những nét đẹp của văn hóa dân tộc mình. 
Vì thế, cha mẹ cần dạy cho con hiểu được điều ấy. Bản thân 
chúng ta cần nhận ra và cần dạy cho con thấy việc chúng ta 
đang chạy theo trào lưu, chạy theo các xu hướng hiện đại là 


Trang 49 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


việc không có ích, không phù hợp. Nhiều bạn trẻ ngày nay tập 
theo lối sống hiện đại từ rất sớm. Con chọn kiểu tóc, quần áo, 
đồ dùng.... để thể hiện mình là người hiện đại. Những kiểu tóc, 
những bộ quần áo mà con khoác lên mình có thể được xem là 
xu hướng thời thượng nhưng nếu con chọn cách này để thể 
hiện mình thì lựa chọn đó của con lại hoàn toàn không đúng. 
Vì lựa chọn đó của con không mang lại lợi ích cho cộng đồng 
và không mang lại thiện tâm cho người khác. Những hành 
động, những biểu hiện mang tính trào lưu mà không mang lại 
giá trị gì cho ai cả thì không tốt. Thế nên cha mẹ cần phải dạy 
cho con biết điều này. Cha mẹ hãy dạy cho con ý nghĩa sâu xa 
của hành động, của lời nói, của cách con cư xử với người khác, 
của cách con ăn mặc phù hợp,... tất cả điều đó sẽ thể hiện văn 
hóa và giá trị của bản thân con. Mà văn hóa thì đi từ gia đình 
mà ra thế nên cha mẹ có nghĩa vụ giảng giải cho con biết các 
giá trị của truyền thống văn hóa dân tộc mình. Rõ ràng là mỗi 
nền văn hóa đều có giá trị riêng của nó. Cha mẹ hãy dạy con, ở 
bất cứ môi trường nào mà con đến, con hãy có những biểu hiện 
phù hợp để người khác cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Khi cha 
mẹ đưa con đến một môi trường nào đó, cha mẹ nên chỉ dạy 
cho con biết là thể hiện phù hợp và đâu là chưa phù hợp. 


Cha mẹ cũng cần phải dạy cho con về trang phục. Trong 
Phật Giáo, các vị sư cho dù đến nơi đâu cũng mặc trang phục 
giống nhau, vì đó chỉ là một tấm y để mặc mà thôi. Các sư chỉ 
có một loại trang phục cho tất cả các dịp lễ. Cho dù trong buổi 
lễ nào, thì đó cũng chỉ là tấm y, không có thay đổi. Đức Phật 
có dạy rằng, công năng của quần áo là giúp che những bộ phận 
trên cơ thể, bảo vệ chúng ta khỏi côn trùng có hại, bảo vệ 
chúng ta khi thời tiết xấu như khi trời lạnh. Công năng của 


Trang 50 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


quần áo cũng chỉ là vậy. Đa số trẻ con đều rất quan tâm đến 
cái quần cái áo. Khi con không có được những bộ quần áo đẹp, 
con trở nền buồn bã. Đó là lúc phù hợp và là cơ hội để cha mẹ 
giải thích cho con về giá trị của quần áo là như thế nào, rồi từ 
đó dạy cho con biết giá trị của tiền bạc. “Con ơi, sao con lại 
muốn mua bộ quân áo đắt tiền đó? Chúng ta có thật sự cần nó 
không ?”. Đương nhiên là sẽ có những con trẻ sẽ không nghe ta 
mà con sẽ xem việc mua sắm đấy là việc con đang rất muốn. 
Vậy chúng ta nên làm gì? Chúng ta cần tìm cách giúp con hiểu 
rằng con không thể nào có được tất cả những gì con muốn cho 
dù đó là mong muốn có chủ đích hay không chủ đích. Nếu cha 
mẹ luôn đáp ứng tất cả yêu cầu của con thì sau này con sẽ 
không hiểu được giá trị của tiền bạc, giá trị của thời gian, giá 
trị của quần áo, giá trị của giáo dục, giá trị của vật chất của cải. 
Thế nên, là cha mẹ, ta nên dạy con biết hài lòng với tất cả 
những gì mình đang có như tiền bạc, quần áo, các vật dụng, 
thời gian. Cha mẹ nên dạy con biết đủ và biết ơn. 


Khi đưa con đến những cánh đồng, nhìn thấy những người 
nông dân đang lao động vất vả trên các cánh đồng trong những 
bộ quần áo của người làm nông, cha mẹ hãy trao đổi với con 
“Con biết tại sao những các bác nông dân phải mặc những bộ 
quân áo như thế không? Cuộc sống của họ thật vất vả, gia 
đình của họ rất khó khăn, họ đang làm việc thật chăm chỉ và 
không có thời gian để nghỉ ngơi, họ không có điều kiện để mua 
được những bộ quân áo đẹp như chúng ta.” Hãy nói cho con 
biết “Chúng ta đang quá may mắn con à, chúng ta đang được 
mặc những bộ quần áo rất đẹp và đây đủ màu sắc, áo quân 
của chúng ta đang tốt hơn áo quân của các bác ấy rất nhiều, 


Trang 51 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


cuộc sống của chúng ta đang tốt hơn cuộc sống của các bác 
nông dân rất nhiều, thế mà mình không hài lòng vói cuộc sống 
của mình thì thật là không tốt con à.” Bằng cách này cha mẹ 
đã dạy con biết đủ và biết ơn, biết trân trọng những gì con 
đang có, biết quý trọng sức lao động và trân trọng sự chăm chỉ 
siêng năng. 


Khi đưa con đến siêu thị, cha mẹ có thể dạy con biết được 
tại sao các hàng hóa, rau củ quả được có mặt ở siêu thị như thế 
này. Dạy cho con biết ai đã trồng trọt và sản xuất ra các sản 
phẩm này. Cha mẹ có thể dạy là nhờ vào nhập khẩu, xuất khẩu 
mà cuộc sống hiện đại có đủ đầy mọi thứ. Từ đó, giúp con hiểu 
dần tiến trình mà mọi thứ được tạo ra. Tiến trình đó cần có 
nhiều công đoạn, cần đến sự lao động chăm chỉ và chúng ta 
cần trân trọng điều đó. Từ đó, con sẽ biết quý trọng sức lao 
động, quý trọng sự cống hiến, quý trọng sự siêng năng trong 
cuộc sống. 


Có một từ mà chúng ta không thích nghe, đó là từ “vô 
thường”. Chúng ta không muốn nhắc đến hai chữ “vô thường”, 
nhưng nó là sự thật. “Vô thường” là sự luôn luôn thay đổi của 
vạn vật. 5 năm, 10 năm, 20 năm, 60 năm sau, có thể bạn không 
còn ở đây nữa, và thực tế thì bạn có thể không còn ở đây vào 
bất cứ lúc nào, do đó cha mẹ nhất thiết phải dạy cho con mình 
sống được mà không có bạn bên cạnh. Bạn cần phải có ý nghĩ 
như vậy và chuẩn bị cho điều đó thật kĩ càng. 


Trong sự vận động, thời gian thì cứ trôi qua, hoàn cảnh thì 
luôn đổi thay và không có gì là mãi mãi. Hôm nay, có thể gia 
đình chúng ta rất giàu có nhưng tương lai có thể khác đi, mà 


Trang 52 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


chúng ta không biết trước được. Điều gì sẽ xảy ra nếu con bạn 
không biết làm gì cả? Điều gì xảy ra nếu con không biết tự giặt 
quần áo, không biết tự nấu ăn, không biết tự phục vụ bản thân, 
không biết tự giữ cho mình sạch sẽ, không biết giao tiếp và 
không biết bảo vệ chính mình? 


Điều đó thật tệ hại! Vì thế cha mẹ ngay từ bây giờ hãy để 
con làm tất cả những việc mà con có thể làm. Lần đầu tiên con 
có thể thất bại, lần thứ hai con có thể làm được 50%, lần thứ ba 
có thể con làm được 90%, và lần thứ tư con có thể sẽ làm được 
100%, cha mẹ hãy yên tâm về điều đó. Chuyện gì sẽ xảy ra khi 
con tham gia chuyến đi dã ngoại hoặc chuyến đi nhà một tuần, 
mười ngày, hoặc nửa tháng mà con không biết làm gì cả? Mặc 
dù con có đi học, được dạy mọi thứ, được tham gia nhiều hoạt 
động ở trưởng, nhưng con lại không biết những việc mình đã 
học vì cha mẹ đã không cho con có cơ hội thực hành. Như thế 
sẽ là một tình huống rất khó khăn cho con. Hãy dạy cho con để 
con có năng lực tự chăm sóc cho mình, con có thể tự xoay sở, 
tự sống được. Con có được năng lực sinh tồn ở bất kỳ hoàn 
cảnh nào, đó mới thật sự tốt cho con, đúng không các ba mẹ? 
Cha mẹ cần cho con hoạt động nhiều hơn, đi bộ nhiều hơn, 
tham gia vào các hoạt động thể chất nhiều hơn. Cha mẹ cũng 
cần cho con tự do để sáng tạo các món đồ chơi hay vật dụng 
mà con yêu thích. Cha mẹ thường hay la mắng con khi còn làm 
và bày bừa. Đây là điều chúng ta cần hạn chế, thay vào đó hãy 
đồng hành, quan tâm và khích lệ con. Có một số cha mẹ vì quá 
thương con, lúc nào cũng ở bên cạnh con và làm cho con tất cả 
mọi thứ. Chính điều này làm cho con bị lệ thuộc vào cha mẹ. 
Thế nên hãy để cho con có thời gian riêng, để con được ra 
ngoài tham gia vào các hoạt động xã hội và được giao tiếp với 


Trang 53 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


cộng đồng nhiều hơn mỗi ngày. 


Khi trẻ đến trường và tham gia một số những hoạt động như 
vui chơi, vận động, những trò chơi trí tuệ,... Những hoạt động 
bổ ích này sẽ giúp trẻ phát triển cân đối về thể chất và trí tuệ, 
nhất là trí tuệ cảm xúc và trí tuệ thông minh. Tuy nhiên, trong 
bất kỳ hoạt động nào, đặc biệt là các hoạt động thi đấu sẽ có 
thắng thua hay được mất. Và hiển nhiên, tâm trạng của trẻ sẽ 
bị ảnh hưởng bởi những thắng thua được mất này. Trẻ có thể sẽ 
vui hoặc tự hào khi chiến thắng nhưng cũng có thể cảm thấy 
mất mát hay chán nản khi thua cuộc. Với vai trò cha mẹ, chúng 
ta cần phải quan sát và nắm bắt những tâm lý này của trẻ và 
nhân cơ hội này để có thể dạy cho trẻ biết cách quản lý cảm 
xúc. Giúp cho trẻ biết cân bằng giữ được và mất. Ta giúp con 
hiểu rằng thua là một cơ hội để con có thể tự nhìn nhận về 
mình, từ đó có thể cố gắng và rèn luyện hơn để hoàn thiện 
những kỹ năng và kiến thức để phát triển bản thân. Đây cũng 
là cơ hội tốt giúp cho trẻ nhận ra trong cuộc sống được thua 
không phải là điều quá quan trọng nên trẻ cũng không nên quá 
vui khi chiến thắng và cũng không quá buồn khi thua cuộc. 
Giống như ông bà ta dạy rằng “Thắng không kiêu mà bại 
không nản” vậy. Cuộc sống không ai có thể cứ thắng mãi và 
không ai cứ thua mãi. Những cuộc thi và kết quả thắng thua 
chỉ là những cột mốc đánh giá để chúng ta có cơ hội phấn đấu 
và hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. 


Sau mỗi ngày ở trường trở về nhà, cha mẹ sẽ thấy con mỗi 
ngày có rất nhiều cảm xúc, tâm trạng và vẻ ngoài khác nhau. 
Con có thể hồ hởi hoặc chán nản, mệt mỏi, quần áo có thể xốc 
xếch, lấm lem,... bởi vì có rất nhiều điều xảy ra với con ở 


Trang 54 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


trường. Những điều này sẽ tác động đến những trải nghiệm và 
tâm trạng của trẻ. Tuy nhiên, ở tuổi này, trẻ sẽ không thể hoặc 
chưa đủ tri thức ngôn ngữ cũng như kinh nghiệm để có thể 
hiểu và biểu đạt tâm trạng khác nhau của mình một cách rõ 
ràng. Vì vậy trẻ thường sẽ có khuynh hướng sử dụng hành 
động hoặc ngôn ngữ cơ thể để biểu hiện cảm xúc và tâm trạng 
của mình như dùng ánh mắt, khóc lóc, vung tay, đá chân hoặc 
thậm chí là gây sự, đánh nhau. Cho nên, khi con không tươm 
tất và sạch sẽ như cha mẹ mong đợi thì cha mẹ cần phải bình 
tĩnh quan sát để nhận ra và thấu hiểu những cảm xúc thật của 
con. Và khi con gặp những điều tồi tệ, đừng đổ thêm dầu vào 
lửa bằng việc mắng chửi hay la con kiểu như “Trời ơi! Tại sao 
con lại đánh nhau với bạn?”, “Tại sao con lại làm điều này?”, 
“Mẹ đã nói con bao nhiêu lần rôi!”,... Mà ngược lại, chúng ta 
hãy trở thành điểm tựa xoa dịu tinh thần cho con, hãy là tổ ấm 
để trẻ trở về đúng như một nơi an toàn, ấm áp để trẻ trú ẩn. Khi 
con đi học về, cha mẹ hãy nói lời “Chúc mừng con về nhà!”, 
hỏi thăm “Con có mệt không?”, “Con có gì buôn hay vui ở 
trường không? Kể cho ba mẹ nghe nhé!”. Như vậy, cha mẹ 
cần là một người bạn để trẻ chia sẻ, hãy giúp con biết tĩnh 
lặng, nhìn nhận và tìm ra những bài học của mình sau những 
vấn đề. Từ việc trẻ được động viên, che chở, chia sẻ; trẻ sẽ trở 
nên tích cực hơn. Tương tự như vậy với mỗi sáng mai, mỗi khi 
con đến trường, cha mẹ hãy mang lại tinh thần tích cực cho trẻ 
bằng những câu chào hỏi trìu mến, những lời chúc và động 
viên tích cực như “Chào tạm biệt con! Chúc con một ngày may 
mắn và vui vẻ!" 


Khi trẻ gặp chuyện tồi tệ, đừng chống lại tinh thần của trẻ 
mà hãy giúp trẻ cân bằng lại tinh thần bằng cách nói với trẻ: 


Trang 55 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


"Ók, mọi thứ sẽ ổn thôi con à! Trước tiên con hãy đi tắm, mẹ 
sẽ làm cho con một ly nước mát và chuẩn bị cơm cho con”. 
Hãy lắng nghe và động viên con để con trở nên mạnh mẽ hơn, 
hãy là điểm tựa và thấu hiểu con. 


Dù con còn nhỏ nhưng con sẽ có những người bạn và thế 
giới tình bạn thì rất quan trọng với con ở lứa tuổi này. Mặc dù 
lúc này mối quan hệ của trẻ không phải là người yêu hay bạn 
trai, bạn gái đặc biệt như bạn với con rất có ý nghĩa. Do đó, 
khi có những mâu thuẫn trong tình bạn như “Bạn đó giận 
con”, “Bạn đó chơi với bạn khác mà không chơi với con” hay 
có những vấn đề xảy ra với bạn,... thì đây là một vấn đề rất 
nghiêm trọng và nặng nề và ảnh hưởng đến những trải nghiệm 
tỉnh thần của con. Đây là một vấn đề cha mẹ cần nhìn nhận hết 
sức nghiêm túc. Bên cạnh việc xoa dịu và giúp trẻ lấy lại cảm 
xúc cân bằng, chúng ta cần phải cố gắng giúp cho con hiểu, 
điều chỉnh tâm trạng và suy nghĩ của mình vì con còn nhỏ nên 
con không thể kiềm chế được cảm xúc. Hơn thế nữa, thông 
qua đó ta giúp cho con hiểu hành động nào là đúng, hành động 
nào là sai, cách cư xử nào là đúng, cách cư xử nào là sai,... 


Khi trẻ bước vào giai đoạn 6 đến 9 tuổi, đây là giai đoạn tốt 
để dạy cho trẻ về giá trị của tiền. Hãy cho trẻ biết bạn đã phải 
khó khăn như thế nào để kiếm sống, để làm việc và kiếm tiền 
để nuôi sống gia đình. Nếu bạn có một công việc, bạn có một 
cơ sở kinh doanh, có một trang trại, ... để lao động và kiếm 
sống thì bạn hãy dẫn trẻ theo và chỉ cho trẻ thấy bạn và mọi 
người đều phải vất vả, khó khăn như thế nào để lao động, kiếm 
tiền nuôi gia đình và cho trẻ có thể đến trường và có cuộc sống 
tốt. Nếu chúng ta có một công việc làm văn phòng, chúng ta 


Trang 56 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


hãy dẫn trẻ theo và chỉ cho trẻ thấy công việc này khó khăn như 
thế nào và đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực học tập ra sao. Điều này 
không chỉ giúp dạy cho trẻ hiểu được giá trị đồng tiền mà còn 
giúp cho trẻ hiểu được phải rèn luyện và học tập nghiêm túc để 
trở thành người có ích cho xã hội. Dạy cho trẻ biết mỗi người 
chúng ta đều phải nỗ lực phấn đấu và vượt qua những khó 
khăn, thử thách của cuộc đời. Điều này dần dần sẽ giúp trẻ trở 
nên có trách nhiệm hơn với bản thân và gia đình. Đồng thời, 
cũng giúp hình thành trong trẻ tỉnh thần vượt khó và không 
ngại gian khổ. Chúng ta đừng vì những điều này mà nói với 
con: con thấy đó cha mẹ làm lụng cực khổ nhưng con thì sao? 
Con không cố gắng học hành, con đánh nhau,... Chúng ta 
không nên nói những lời này vì nó sẽ tạo nên những tác động 
tiêu cực đến tâm trí con. Đây là những ác pháp mà chúng ta tạo 
ra cho con. Bởi vì khi nghe những lời này, con sẽ cảm thấy tội 
lỗi, cảm thấy tự ti về bản thân và thấy mình là đứa trẻ vô dụng. 
Chúng ta đừng mang đến cho con những lời nói hay suy nghĩ 
tiêu cực mà hãy nói với con những lời tích cực như: “Cha mẹ đã 
làm lụng vất vả để mang đến cho con những cơ hội học tập và 
giúp con trở thành những người tốt hơn, có trách nhiệm và có 
ích cho xã hội”. Khi nghe những lời này, con sẽ thấy được động 
viên và sẽ có động lực phấn đấu trở nên tốt hơn mỗi ngày. Hãy 
tận dụng những khó khăn trong công việc để dạy cho con biết 
rằng cần phải phấn đấu và làm việc chăm chỉ để trở thành 
người có ích. Cuộc sống luôn có những khó khăn, chúng ta hãy 
chăm chỉ làm việc và học tập để vượt qua những khó khăn 
trong cuộc sống. Nếu chúng ta không thể tận dụng những cơ 
hội này để dạy cho trẻ về giá trị của đồng tiền, giá trị của lao 
động và giá trị của cuộc sống thì khi trẻ bước qua tuổi vị 
thành 


Trang 57 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


niên, chúng ta sẽ không còn cơ hội để dạy cho trẻ những điều 
này nữa. 


3. DẠY CON Ở LỨA TUỔI VỊ THÀNH NIÊN 


Một số nghiên cứu cho rằng tuổi vị thành niên là giai đoạn từ 
10 đến 18 tuổi, cũng có thể là đến 20 tuổi. Thường thì tuổi vị 
thành niên là lứa tuổi cấp hai, cấp ba, trước khi con bước vào 
đại học. Vậy khi con bước vào độ tuổi vị thành niên thì cha mẹ 
chúng ta nên làm những gì? Dưới đây là một số lời khuyên 
dành cho cha mẹ. Nếu chúng ta thấy hợp lý và tốt thì chúng ta 
có thể áp dụng để dạy cho con. 

Khi con hoàn tất chương trình tiểu học, con bắt đầu bước vào 
cấp hai và ở giai đoạn này bạn bè đối với con là quan trọng 
nhất chứ không còn là cha mẹ nữa. Đối với cha mẹ, chúng ta 
luôn nghĩ rằng chúng ta cung cấp cho con mọi thứ, cho con đi 
học, lo cho con ăn uống, nuôi dạy con, và luôn giúp con, bên 
cạnh con bất cứ khi nào con cần. Vì thế, chúng ta cho rằng và 
muốn rằng con sẽ suy nghĩ cha mẹ là quan trọng nhất. Chúng 
ta thì nghĩ như vậy nhưng thực tế con sẽ không nghĩ như vậy. 
Ở giai đoạn này các con thường tìm kiếm và hình thành các 
nhóm bạn riêng để chơi chung với nhau. Con có thể chia sẻ, 
tâm sự những khó khăn với nhóm bạn nhưng lại không muốn 
chia sẻ với cha mẹ. Thường thì con sẽ giấu cha mẹ những suy 
nghĩ hay những khó khăn của bản thân. Thỉnh thoảng con còn 
không muốn lắng nghe hoặc chống đối lại cha mẹ. Một số cha 
mẹ đặt ra câu hỏi “Tại sao con lại có những bắt thường như 
thế? Tại sao con lại giấu cha mẹ những suy nghĩ, khó khăn 
của con? Tại sao con không muốn chia sẻ với cha mẹ như thời 
còn bé nữa ?”,... Một số cha mẹ cảm thấy khó chịu, bực bội, và 


Trang 58 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


trở nên thô lỗ với con vì chính những điều này. Chúng ta nên 
biết đây là giai đoạn con sẽ phát triển ý thức về cuộc sống riêng 
tư của mình nhiều hơn và có thể con sẽ hạn chế chia sẻ cảm xúc 
và suy nghĩ của mình với cha mẹ như trước kia. Dĩ nhiên, con 
vẫn cần sự nuôi dưỡng, sự hướng dẫn từ cha mẹ. Lúc này, điều 
quan trọng là cha mẹ nên tìm hiểu về nhóm bạn của con, cha 
mẹ cần có những phương pháp đồng hành phù hợp với con 
trong giai đoạn vị thành niên. 


Ở lứa tuổi này, con có xu hướng tương tác với bạn bè nhiều 
hơn. Con sẽ mời bạn bè về nhà chơi và vui vẻ giới thiệu với bạn 
đây là của mình, đây là phòng khách, đây là phòng ngủ,... Có 
vẻ như con có một mối quan hệ rất tốt với các bạn của mình. 
Các bạn trai thường làm như thế vì bạn trai cởi mở hơn bạn gái 
còn các bạn gái thì sống khép kín và nội tâm hơn. Thỉnh thoảng 
các bạn gái có cảm giác có gì đó không an toàn. Mặc dù con 
vẫn là một người can đảm nhưng con vẫn có cảm giác lo sợ, bất 
an về chính bản thân và những cuộc sống xung quanh mình. 
Cha mẹ cần biết điều này để chia sẻ với con. Khi con dành 
nhiều thời gian cho các mối quan hệ bạn bè thân thiết con dễ bị 
cuốn vào trong các mối quan hệ ấy. Con rất dễ vui dễ buồn vì 
chính những điều bạn bè mang lại. Đặc biệt là khi con buồn bã, 
nóng giận vì bạn bè, nếu cha mẹ khuyên con ngay khi thấy con 
có những biểu hiện chưa tốt thì con sẽ không lắng nghe cha mẹ. 
Nếu cha mẹ quản lý, kiểm soát con thiếu tinh tế thì có thể con 
sẽ bỏ nhà đi. Mặc dù con không biết rồi con sẽ đi đâu nhưng 
thường thì con sẽ đến nhà bạn. Những điều này là không tốt, 
không an toàn cho con. Nếu cha mẹ mắng con, đánh con, 
khuyên răn con một cách rất bạo lực “Con không được làm cái 
này, con không được làm cái kia” hoặc có những hành vi chưa 


Trang 59 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


chuẩn mực với con thì cha mẹ cần phải thay đổi bản thân mình 
trong cách hành xử với con cái. 


Ở tuổi này, con rất muốn chứng tỏ năng lực của mình, cái tôi 
muốn thể hiện mình của con lúc này là rất lớn nên con bắt đầu 
quan tâm đến những nhóm bạn, quan tâm đến cộng đồng. Con 
bắt đầu có những suy nghĩ về việc tham gia vào các hoạt động 
mang tính cộng đồng để con có thể chứng minh được năng lực 
của mình trong cộng đồng, trong xã hội. Vì vậy, cha mẹ nên 
cho con những đặc quyền riêng để con được tham gia vào các 
hoạt động mà con thích. Cha mẹ cũng cần nói lời biết ơn với 
con khi con làm được điều gì đó có ích cho xã hội thông qua 
các hoạt động nhóm, thảo luận với bạn bè. Cha mẹ nên khen 
ngợi, đánh giá tốt những hoạt động này cho dù kết quả hoạt 
động của con chưa hoàn hảo. Có thể con chưa làm tốt trọn vẹn 
nhưng cha mẹ cần trân trọng thành quả ấy và có lời động viên, 
khích lệ. Khi con tham gia các hoạt động cộng đồng, cha mẹ 
cần quan sát, để ý và cho con động lực để con làm tốt hơn như 
“Con làm thật tốt, mẹ tự hào về con! Làm theo cách này mẹ 
thây cũng rất hay con ạ! Mẹ có thêm cách này, lần sau, con 
thử làm theo xem hiệu quả thế nào nhé!”. Hãy nhớ rằng lời 
khuyên của cha mẹ phải chân thành và thiện chí như một người 
bạn vì tâm lý của con lúc này chỉ thích nghe theo bạn. Với con, 
những lời thảo luận, những lời khuyên từ bạn bè quan trọng 
hơn lời khuyên của cha mẹ nên cha mẹ cần hiểu được tâm lý 
của con trong giai đoạn này 


Ở lứa tuổi này con có nhiều thay đổi về tâm sinh lý. Về mặt 
sinh lý, con có thể ăn nhiều hơn và ngủ nhiều hơn. Điều này 


Trang 60 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


đôi khi làm cho cha mẹ khó chịu. Nhưng chúng ta không nên 
phản kháng khi thấy con như vậy vì đây không phải là vấn đề. 
Đây là một hiện tượng bình thường, tự nhiên, khi cơ thể con 
đang trong giai đoạn tăng trưởng hóc môn và có những thay 
đổi về sinh lý của lứa tuổi dậy thì. Vấn đề con cần hỗ trợ lúc 
này là tâm lý của con. Hầu hết các con trong độ tuổi này đều 
có những nỗi khổ về mặt tâm lý. Con thường có những phiền 
não, những vấn đề không biết từ đâu và giải quyết như thế nào. 
Trong giai đoạn này, con thường thể hiện sự thô lỗ, và có 
những mong muốn rất ích kỷ. Cha mẹ cũng rất cần lưu tâm đến 
vấn đề này ở con. Có thể, con thường thích cái này, cái kia và 
có nhiều nhu cầu cá nhân nên ở một khía cạnh nào đó, cha mẹ 
cần chia sẻ, hỗ trợ và đáp ứng các nhu cầu của con. Con cũng 
thích chơi game, thích làm ca sĩ, thích âm nhạc, thích nhảy,... 
để thể hiện mình. Cha mẹ hãy làm bạn với con, cùng chơi, 
cùng chia sẻ với các hoạt động mà con thích. Bằng cách này, 
cha mẹ và con giống như những người bạn của nhau. Chỉ khi 
con nghĩ rằng cha mẹ như bạn của mình thì con mới cởi mở để 
chia sẻ những khó khăn thầm kín. Và khi con chia sẻ với cha 
mẹ thì đó là cơ hội tốt để cha mẹ lắng nghe và giúp đỡ con kịp 
thời. Đồng thời cha mẹ cũng nên chia sẻ lại với con những câu 
chuyện của mình như ngày xưa cha mẹ đã học tập như thế nào, 
hoặc cha mẹ có thể chia sẻ với con những khó khăn của mình 
để con thấy rằng ai đến giai đoạn này cũng sẽ có những khó 
khăn riêng, do đó khó khăn con đang gặp cũng là điều bình 
thường. 


Đối với con gái, các con có thể sống nội tâm hơn con trai. 
Thế nên con thường che giấu suy nghĩ của mình và có thể có 


Trang 61 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


những trải nghiệm không hạnh phúc. Đôi khi con gái không 
mong muốn việc cha mẹ cứ ở bên cạnh mình và cũng không 
muốn chia sẻ, tâm sự những khó khăn của mình với cha mẹ. 
Và điều gì sẽ xảy ra nếu cha mẹ không nỗ lực tìm cách quan 
tâm, chia sẻ những khó khăn của con kịp thời? Lúc này con gái 
sẽ tìm kiếm một ai đó để tâm sự, chia sẻ giãi bày. Các con 
thường sẽ nảy sinh chuyện tình cảm từ chính những thời điểm 
như thế. Đương nhiên thường thì cả con trai và con gái đều có 
thể bắt đầu có những mối quan hệ tình cảm yêu đương ở tuổi 
này. 


Cha mẹ cũng cần giải thích cho con hiểu cơ thể của con sẽ 
bắt đầu thay đổi như thế nào, các hóc môn trong cơ thể con sẽ 
thay đổi như thế nào và những thay đổi đó sẽ ảnh hưởng đến 
con ra sao,... Cha mẹ cần chia sẻ tất cả với con những điều ấy. 
Cha mẹ cần nhớ, khi chia sẻ những điều này với con, lúc đó 
chúng ta phải đặt mình ở vị trí là bạn của con chứ không lấy 
tâm thế là cha mẹ để chia sẻ. Khi cha mẹ ở vị trí là bạn của con 
thì con mới không ngại ngùng chia sẻ những khó khăn, những 
tâm sự của con cho dù đó là những vấn đề thầm kín nhất. 


Thời điểm này, con bắt đầu có những cảm giác mơ mộng, 
lãng mạn. Lúc này, cha mẹ nên lắng nghe những tâm sự của 
con một cách thật trân trọng, nghiêm túc. Những điều này với 
con là rất quan trọng và bí mật nên cha mẹ cần chia sẻ một 
cách thật thân thiện với con như những người bạn. Con sẽ kể 
cho cha mẹ nghe những câu chuyện về mối quan hệ bạn trai, 
bạn gái, và cả những câu chuyện như những vở kịch đầy lãng 
mạn. Với cha mẹ những câu chuyện này rất bình thường, 
không quan trọng, thậm chí là không thực tế nhưng với con là 


Trang 62 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


rất quan trọng nên cha mẹ cần lắng nghe con với thái độ trân 
trọng những øì con đang chia sẻ. Chúng ta hãy ân cần hỏi thăm 
con để thể hiện sự quan tâm, thể hiện chúng ta đang nhiệt tâm 
đồng hành với con “Bạn ấy tên gì vậy con?” “Nhà bạn ấy ở 
đâu nhỉ?” “Bố mẹ bạn ây làm công việc gì vậy con?”,... Lưu 
ý rằng thái độ và cách cha mẹ hỏi thăm con là rất quan trọng. 
Chúng ta cũng nên mở lòng chia sẻ với con những câu chuyện 
lãng mạn của mình ngày xưa hay cha mẹ đã yêu nhau như thế 
nào,... để cho con thấy rằng cha mẹ cũng như bạn bè, cha mẹ 
cũng có thể chia sẻ với con những bí mật của chính cha mẹ. 


Ở tuổi này, con thường để ý đến cách ăn mặc của mình. Con 
muốn có những bộ quần áo hiện đại và thật đẹp. Con cũng sẽ 
để ý đến các món đồ trang sức, giày dép hay kiểu tóc,... Con 
sẽ so sánh với bạn bè những món đồ đạc bạn có mà mình 
không có hoặc ngược lại. Một số con trẻ thậm chí bị rơi vào 
căng thắng khi mình không có món đồ mà bạn có và con bắt 
đầu có sự phân biệt “Bạn này giống mình, bạn ấy có sở thích 
giống mình”, “Bạn này không giống mình”, “Đây là bạn của 
mình, đây không phải là bạn của mình”. Một số con trẻ sẽ 
không tham dự các buổi tiệc của bạn bè vì con cho rằng mình 
không ngang bằng với bạn và con buồn bã, tủi thân hay tự ti về 
chính mình. Cha mẹ cũng cần thấu hiểu điều này để đồng hành 
cùng con tốt nhất. 


Độ tuổi này, các con hay mộng mơ, tưởng tượng nên con rất 
cần một sự định hướng, cần được gợi ý và được chia sẻ những 
câu chuyện có thật từ cha mẹ. Cha mẹ hãy kể cho con nghe 
những câu chuyện của cha mẹ ngày xưa khi cha mẹ ở độ tuổi 
của con bây giờ có chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ... Con trẻ 


Trang 63 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


rất thích nghe những câu chuyện ngày xưa của cha mẹ. Theo 
Sư nghĩ thì đây là một cách rất tốt để cha mẹ hỗ trợ cho con có 
được thể giới quan đúng đắn, có cách nhìn về cuộc sống. 


Cha mẹ giải thích cho con về những giấc mơ. Giấc mơ không 
phải lúc nào cũng trở thành sự thật. Giấc mơ cũng chỉ là giấc 
mơ, có thể một vài giấc mơ trở nên đúng nhưng nhiều giấc mơ 
thì không. Ở tuổi này con chưa nhìn thấy được những mục tiêu 
cụ thể mà mình cần hướng đến.. Con chỉ có những ước mơ về 
công việc tương lai, con thích làm việc này, con thích làm 
công việc kia, mọi thứ không rõ ràng. Chúng ta hãy thân thiện 
chia sẻ với con như những người bạn 


Ở giai đoạn này, các con có thể bị cuốn hút vào thế giới của 
các thiết bị công nghệ - điện tử. Con có thể ăn - ngủ - học mà 
không rời thiết bị điện tử, thậm chí là chơi game hoặc xem 
phim hay chat tới khuya, quên cả thời gian. Vậy làm sao chúng 
ta kiểm soát điều này? Làm sao để khuyên bảo con? Chúng ta 
phải biết rằng các hội thảo liên quan về chủ đề này khá nhiều. 
Những hội thảo chỉ ra các sai lầm khi sử dụng các thiết bị điện 
tử cũng như những tác hại khi sử dụng các thiết bị này quá 
nhiều. Hoặc có những hội thảo nói về lối sống lành mạnh, nói 
về những tấm gương.... Chúng ta hãy đưa con đến những buổi 
hội thảo như thế. 


Thực tế là, có những video có thể thay đổi phong cách sống 
của một con người, có những cuốn sách hay có thể tạo cảm 
hứng, động lực để chúng ta sống tốt đẹp hơn,... Trên internet 
cũng có những nguồn thông tin rất hữu ích để thay đổi cách 


Trang 64 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


sống của một người, mang lại những ước mơ và khiến ta sống 
tích cực hơn. Đó cũng là cách chúng ta có thể áp dụng để 
mang lại cho con lối sống tích cực. 


Cha mẹ cũng cần phải làm gương và giải thích cho con về 
tầm quan trọng của việc ngủ đủ giấc. Con cần phải ngủ tốt, 
ngủ đủ. Nếu không, các chức năng trong cơ thể của con hoạt 
động không tốt và ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể đồng 
thời cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con. Chúng ta hãy 
giúp con hiểu điều này. 


Cha mẹ có trách nhiệm tạo động lực cho cuộc sống tích cực 
của con. Ở giai đoạn này, con phải trải qua khá nhiều áp lực, từ 
việc học, nhất là khi thầy cô không hài lòng, la rầy con, đến áp 
lực từ gia đình, khi về nhà con bị ông bà cha mẹ không hài 
lòng và la rầy. Do đó, chúng ta cần tạo động lực cho con và 
giúp con tiếp cận những nguồn thông tin tích cực. Cha mẹ cần 
lưu ý để tạo ra những buổi nói chuyện cởi mở, thân thiện với 
con. Việc tạo cho con môi trường giao tiếp cũng rất quan 
trọng. Thế nên khi có dịp, cha mẹ hãy đưa con đi mua sách, 
cho con tham gia các hội thảo, cùng con mua thức ăn để chia 
sẻ cho những người khó khăn. Chúng ta cần tạo nhiều hoạt 
động cho con, tăng cường sự giao tiếp cởi mở với con là cách 
giúp con có một cuộc sống vui vẻ, tích cực và hướng đến 
những giá trị trong cuộc sống. 


Cha mẹ cũng cần giúp con thực hành tâm linh. Hãy nhớ lại 
câu chuyện ông Cấp Cô Độc dạy con tiếp cận giáo pháp của 
Phật. Ông Cấp Cô Độc là người cúng dường cả khu vườn và 
dát vàng trên con đường đi cho Phật và chư Tăng. Hằng ngày 


Trang 65 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


ông đều bố thí thức ăn ất đầy đủ cho Đức Phật và cho các vị 
Tỳ Kheo. Ông có một người con trai và ba người con gái. Ba 
người con gái lần lượt lấy chồng, và đều làm những nghi thức 
học Pháp, nghe Pháp, đảnh lễ,... Thế nhưng người con trai thì 
không nghe theo. Cha cậu ấy muốn cậu học Pháp, nghe Pháp 
để có trí tuệ, đức hạnh, giới hạnh còn người con trai thì không 
muốn như thế, cậu chỉ muốn tiền thôi. Ông Cấp Cô Độc đồng 
ý cho con trai tiền và nói với con “Cha đồng ý cho con tiền 
nhưng con phải giữ giới. Nếu trong một ngày, ngồi nghe Phật 
giảng mà thuộc được một câu, một bài nào đó của Đức Phật 
giảng thì cha sẽ cho tiên. ” 


Ngày đầu tiên, cậu con trai đến để nghe Phật thuyết giảng, 
cậu nghe nhưng chẳng nghe được gì cả, không nhớ được gì 
nhưng cha cậu vẫn cho tiền. Ngày thứ hai cậu vẫn chưa nhớ 
được gì vì phải hiểu thì mới thuộc được nhưng cậu vẫn nhận 
được ít tiền từ cha. Ngày thứ ba cậu vẫn chưa thuộc và vẫn 
nhận được tiền, dù ít. 


Sau đó cậu phải cố gắng hiểu lời Phật dạy để có thể thuộc 
được một bài nào đó để hoàn thành yêu cầu của cha. Nhờ ngồi 
chú tâm nghe giảng, cậu đã hiểu được, và chứng ngộ được 
cảnh giới thấp nhất trong giác ngộ. Lúc đó, người cha chờ cậu 
tới để xin tiền nhưng không thấy cậu tới nên người cha đến gặp 
cậu thì cậu mới nói với cha rằng “Con rất là xấu hổ! Nếu ai đó 
biết con xuất gia, giữ giới chỉ vì để xin tiền thì điều đó làm con 
rất xấu hổ nên bây giờ con không dùng tiền nữa.” 


Qua câu chuyện này, Sư muốn nói, dù ở lứa tuổi nào con trẻ 
vẫn có thể thực hành tâm linh. Là cha mẹ, chúng ta cần có kỹ 


Trang 66 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


năng và phương pháp phù hợp để hướng dẫn cho con tiếp cận 
giáo pháp một cách tốt nhất. Dưới đây chúng tôi xin trích lại 
câu chuyện mà thiền sư đã chia sẻ ở trên. 


Tích chuyên con trai ông Cắp-cô-độc (Pháp cú 178) 

Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ-viên, nưóc Xá-Vệ, 
trong một kỳ giảng pháp, có đề cập đến người con trai của ông 
Cáp-cô-độc, tên là Khả-la. Ông Cắp-cô-độc là một người đệ tử 
tu tại gia rất thuần thành của Đức Phật. Ông rất chăm làm 
việc bồ thí, cứu giúp kẻ nghèo khó, cô đơn, nên được người đời 
tăng cho danh hiệu là Cắp-cô-độc. Chính ông đã đem vàng ra 
trải lên mặt đất để mua khu vườn của Thái tử Kỳ-đà, cắt chùa 
Kỳ-viên, dưng cúng Đức Phật và Tăng đoàn. 


Nhưng ông có người con trai, tên là Khả-la, lại chẳng chịu 
nghe Chánh-pháp, mỗi khi Đức Phật đến nhà thuyết pháp, thì 
cậu ta lại bỏ đi chơi. Ông Cấp-cô-độc nghĩ ra một cách để cho 
con mình biết trọng Chánh pháp. Biết chàng thiếu niên này 
muốn có tiền riêng để tiêu phí, ông Cắp-cô-độc liền bảo rằng: 
“Này Khả-la, nếu con chịu vào chùa thọ Bát-quan-trai trong 
một ngày, cha sẽ cho con mười đông tiền vàng.” Khả-la bằng 
lòng, vào chùa, trong hai mươi bốn tiếng, phần lớn là ngồi ngủ 
gục, chẳng nghe Đức Phật giảng pháp. Hôm sau về nhà, trước 
khi ăn cháo buổi sáng Khả-la đã ngửa tay ra đòi tiền ... công 
đi tu! 


Cách đó mây ngày, ông Cấp-cô-độc bảo con: “Này con, cha 
muốn nghe một bài Kệ của Đức Phật, con hãy vào chùa ngồi 
nghe giảng pháp và học thuộc lòng một bài Kệ về đọc lại cho 


Trang 67 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


cha nghe, cha sẽ thưởng con hai mươi đông tiền vàng.” Khả- 
la thích tiền nhiều hơn kỳ trước, đi ngay vào chùa, thưa với 
Đức Phật xim nghe giảng pháp và học một bài Kệ. Đức Phật 
giảng một bài pháp ngắn và đọc lên bốn câu Kệ. Nghe xong, 
Khả-la đọc nhấm lại trong đâu, nhưng chẳng nhớ hết. Được 
Phật nhắc lại, Khả-la ráng học thuộc, đọc đi đọc lại nhiều lần 
cho nhuân, rồi chạy thẳng về nhà, đọc lên vanh vách, và đòi... 
tiền công. 


Trong vòng nửa tháng, Khả-la lãnh được nhiều tiền mà 
trong tâm cũng thuộc được nhiều bài Kệ. Nhờ đọc đi đọc lại 
nhiều lần cho thật thuộc để nhắc lại cho cha nghe, nên tâm trí 
Khả-la bắt đầu hiểu được nghĩa sâu xa của các bài Kệ, rồi từ 
đó mà lần lần mến thích Đạo pháp. Chẳng bao lâu, Khả-la 
chứng được quả vị Tu-đà-hoàn. 


Hôm ấy, Khả-la thọ Bát ỏ chùa xong, liền tháp tùng cùng 
chư Tăng, theo Đức Phật, trỏ về nhà, vì ông Cắp-cô-độc đang 
sửa soạn thực phẩm để cúng dường. Khả-la vào nhà, liền ra 
ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe bài thuyết pháp của Đức Phật, 
lòng nghĩ thâm: “Câu mong cha ta đừng đem tiền ra thưởng ta 
trước mặt Đức Phật, ta chẳng muốn Ngài biết rằng ta đi thọ 
Bát chỉ để lãnh tiền công tu.” Nhưng sau thời pháp, ông Cấp- 
cô-độc mang tiền ra cho con, ngạc nhiên thấy Khả-la từ chối 
chẳng nhận. Ông liền bạch Phật: “Sao bây giờ, thằng Khả-la 
của con, tánh-tình lại đổi khác như thế? Máy tháng nay, hễ nó 
vào chùa học thuộc được bài Kệ nào, đọc lại cho con nghe, thì 
được thưởng tiền, nay số tiền nây lên đến cả ngàn, sao nó lại 
chê?” Đức Phật vui vẻ bảo; “Khả-la nay đã chứng được quả 


Z 
“⁄ 


vị Tu-đà-hoàn, lòng đã dứt được sự tham luyến tiên của. Đắ 
L ỚC SỊ \ 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


được quả vị Tu-đà-hoàn còn quý hơn là ngai vàng của vị bá 
chủ hoàn câu, của chư Thiên và của các Phạm thiên. ” 


Rôi Đức Phật mói nói lên bài Kệ sau đây: 
“Hơn quyên bá-chủ hoàn-cầu, 
Hơn ngôi Thiên chủ trên bầu Trời xanh; 
Chủ tẾ càn khôn tranh chưa nổi, 
Chính là quả vị Tu-đà-hoàn. ” 
(Kệ số 178.) 


Khi nói đến dạy con ở giai đoạn tuổi thành niên, chúng ta 
nói đến từ bi. Từ bi mà chúng ta nói ở đây là “từ bi công 
bằng". Vì sao lại như vậy? Thường thì cha mẹ chỉ yêu con 
mình mà không yêu thương con của người khác hay những đứa 
trẻ khác. Cha mẹ thường đối xử trong sự phân biệt con mình - 
con người ta. Điều đó dẫn đến cha mẹ hay so sánh con mình 
với những đứa trẻ khác và muốn con mình hơn con của người 
khác, thậm chí là phải đấu tranh với con của người khác. Chính 
điều này khiến cho các con không tôn trọng cha mẹ mình. Đặc 
biệt, khi ở cùng những đứa trẻ khác, con cảm thấy vô cùng khó 
chịu khi cha mẹ so sánh và muốn mình phải hơn, vượt trội hơn 
so với đứa trẻ khác. Những cha mẹ có tâm từ sẽ không như 
vậy. Tâm từ là phải bình đẳng với tất cả mọi người, phải đồng 
đều giữa mọi chúng sinh. Thế nên, cha mẹ hãy học cách tôn 
trọng và từ bi trong công bằng giữa con với người khác. Khi 
cha mẹ có thể yêu thương và tôn trọng con và tất cả bạn bè của 
con thì con cũng cảm thấy rất tôn trọng cha mẹ mình. Đức 
Phật dạy rằng cha mẹ cần phải có giới, có niềm tin và có đạo 
đức. Và ở đây có nghĩa là cha mẹ cần phải có sự hiểu biết và 


Trang 69 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


có trí tuệ về sự công bằng. Cái hào phóng mà cha mẹ có phải 
là cái hào phóng rộng lớn, hào phóng công bằng, bình đẳng. 
Điều này không chỉ xây dựng về tâm trí, cơ thể cho con mà 
còn xây dựng nhân cách và tình thương cho con nữa. Con cái 
khi nhìn thấy cha mẹ có tình yêu thương trong bình đẳng, 
trong sự công bằng, có trí tuệ của bình đắng công bằng, có 
hành động cũng như có sự từ bi rộng lớn trong cuộc sống, ở 
những tình huống khác nhau sẽ tác động đến tâm trí của con. 
Điều này chính là cách giáo dục hiệu quả nhất, giáo dục một 
cách tự nhiên. Thông qua điều đó, con sẽ tự trưởng thành, sẽ 
học được những bài học chỉ bằng việc quan sát và nhận ra 
được tình yêu thương bình đẳng, rộng lớn, có trí tuệ của cha 
mẹ mình. 


Việc về giữ giới (đức hạnh) của cha mẹ để làm gương cho 
con là vô cùng quan trọng. Chúng ta thử nghĩ xem chuyện gì 
sẽ xảy ra khi trong gia đình có bố và mẹ không giữ giới hoặc 
chỉ có một người luôn quan sát hành động của mình người kia 
thì không? Điều øì sẽ xảy ra? Chắc chắn là con sẽ nhìn thấy tất 
cả những hành động của mẹ và cha. Và nếu như đó là những 
hành động không có đức hạnh thì con sẽ bắt chước theo. Con 
sẽ bị ô nhiễm. Vì vậy cha mẹ hãy sống, hãy thực hành, hãy 
hành động có đạo đức, có giới luật. 


Thứ hai, cha mẹ hãy luôn nuôi dưỡng trong con niềm tin 
vào những điều tốt lành và những điều tử tế. Đặc biệt là chúng 
ta cần phát triển sự tôn trọng lẫn nhau trong đời sống. Trong 
các gia đình, cha mẹ thường hay tranh cãi với nhau, cha mẹ và 
con cái cũng hay có những bất đồng và xung đột. Thế nên 
chúng ta hãy học cách chia sẻ ý kiến, cách lắng nghe và nói 


Trang 70 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


chuyện với nhau trong sự tôn trọng. Hãy luôn tử tế với tất cả 
mọi người và thực hành điều ấy công bằng với tất cả mọi 
người. Chúng ta thực hành tốt điều ấy thì con cái mới có thể 
học hỏi và trở thành một người tử tế trong cuộc đời được. 


Điều thứ ba đó chính là sự hào phóng - sự hào phóng trong 
sự hoà hợp, trong sự cho đi, trong sự chia sẻ của vợ chồng 
(đồng hào phóng). Cuộc sống có thể có nhiều lựa chọn và khi 
chúng ta đang theo đuổi hay muốn chinh phục, muốn chiếm 
lĩnh một điều gì đó thì sự hào phóng có thể đi ngược lại với 
điều chúng ta đang theo đuổi đó. Vậy nên, để hào phóng, thỉnh 
thoảng chúng ta phải bỏ đi cái chúng ta đang muốn sở hữu, 
muốn lấy về. Sự hào phóng đi ngược lại với lòng tham nên khi 
chúng ta hãy vun bồi ý muốn của sự chia sẻ và cho đi. Tuy 
nhiên, nếu chỉ có người cha hoặc người mẹ muốn chia sẻ hay 
muốn cho đi gì đó nhưng người còn lại thì không muốn thì lại 
là điều không tốt. Bởi vì như thế, có thể cha và mẹ sẽ cãi nhau 
vì sự bất đồng này và con trẻ nhìn thấy, ghi nhận điều đó. Cho 
nên trong gia đình cần có sự hào phóng trong hòa hợp. Chúng 
ta cần phải tìm cách để cân bằng, hài hòa trong sự hào phóng, 
trong sự chia sẻ. Người cha hay người mẹ phải luôn ý thức 
phối hợp với nhau để thực hành tốt trong sự hài hòa. Đó là sự 
hài hoà giữa cái muốn và không muốn của mình với đối tác 
trong một gia đình. 

Điều thứ tư là cha mẹ phải đồng trí tuệ. Đồng trí tuệ ở đây 
có nghĩa là cha mẹ có khả năng áp dụng những hiểu biết của 


mình để giải quyết các vấn đề trong gia đình. Trí tuệ này phải 
là trí tuệ công bằng, trí tuệ có thể áp dụng được. Chỉ khi chúng 


Trang 71 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


ta có trí tuệ, chúng ta mới giải quyết tốt được các vấn đề trong 
gia đình và trong cuộc sống. Là người có trí tuệ, hoặc là người 
thực hành để gia tăng trí tuệ thì chúng ta sẽ nhìn thấy vấn đề 
trong gia đình là gì và đương nhiên ta sẽ giải quyết được vấn 
đề đó. Nói cách khác, trí tuệ áp dụng được mới là trí tuệ thực 
Sự. 


Cuối cùng, đây là điều cực kỳ quan trọng, và dù bất kỳ khi 
nào, chúng ta cũng nên dạy cho con của mình, đó là sự luôn 
luôn thay đổi của mọi thứ, sự vô thường. Sự thật là tất cả mọi 
thứ đều luôn luôn thay đổi. Nếu trong cuộc sống, con gặp vấn 
đề gì đó, hoặc căng thẳng, hoặc thất bại, hoặc tổn thương, 
hoặc buồn đau,... thì cha mẹ hãy nói với con: “Con hãy buông 
ra, hãy xả ly, hãy để cho nó đi, hãy để cho nó diễn ra” (“Let's 
it go”). Cha mẹ hãy dạy con hiểu đượcrằng tất cả mọi thứ luôn 
luôn thay đổi không ngừng vì thế đừng bao giờ xem nó là quá 
nghiêm trọng. Hôm nay mọi người có thể ghét, có thể giận 
nhưng ngày mai có thể hết; hôm nay có thể vui, ngày mai có 
thể buồn; hôm nay được, ngày mai có thể mất; hôm nay có thể 
đau, ngày mai có thể hạnh phúc; hôm nay có thể hoà hợp, 
ngày mai có thể bất hoà;... vô thường là vậy nên con phải 
buông ra. Cho dù có khó khăn, có phiền não đến mấy thì con 
cũng hãy buông ra. Nếu con suy nghĩ mãi về tổn thương đó, 
mất mát đó thì sẽ bị đau khổ, hoặc đổ bệnh. Cho nên hãy dạy 
con HÃY BUÔNG RA, HÃY ĐẼ NÓ TỰ NHIÊN, NÓ ĐÈN 
RỒI ĐI. NGÀY MAI SẼ TÔT THÔI. Đây là điều rất tuyệt 
vời, rất tốt mà một người cha, người mẹ có thể dạy cho con 
của mình. Hãy nói với con mình về quy luật vô thường của 
vạn vật để cho con có thể an nhiên trong cuộc đời. Bất cứ khi 
nào khó khăn, hãy nói với con về sự vô thường. Có thể bạn 


Trang 72 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA. 


chưa từng làm điều này nhưng hãy thử, hãy nói, hãy dạy cho 
con về sự vô thường ngay từ bây giờ. Quan trọng hơn là hãy 
dạy điều ấy một cách thường xuyên để con hiểu được bản chất 
thực tế của cuộc sống. Có như thế con mới biết buông ra và 
sống an nhiên ở đời. 


Trang 73 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 
. 
LỜI KẾT 


Có thể nói, trong đời của mỗi người, có rất nhiều người thầy 
dạy dỗ, chỉ bảo. Mỗi người sẽ có ít nhất ba người thầy quan 
trọng nhất trong cuộc đời mình nhưng cha mẹ chính là những 
người thầy đầu tiên và quan trọng nhất chứ không phải là ai 
khác. Những thầy cô ở trường chỉ là những người thầy thứ hai 
khi chúng ta đi học và người thầy thứ ba chính là người thầy 
tâm linh xuất hiện trong giai đoạn từ 25-30 tuổi khi mà chúng 
ta muốn đi tìm sự khai sáng, sự tự do và ý nghĩa của cuộc đời. 
Người thầy này xuất hiện khi ta bắt đầu đi chùa nghe pháp, 
tham gia những khóa thiền để học về những giá trị tâm linh và 
thấu hiểu những chân lý của cuộc đời. 


Nếu chúng ta không biết đâu là những phẩm chất tốt của 
người thầy thì làm sao chúng ta có thể tôn trọng và trở trở 
thành người thầy vĩ đại của con mình được! Thế nên ta cần 
phải biết đâu là những tiêu chuẩn, phẩm chất của một người 
thầy tốt. Đầu tiên, người thầy phải có năng lực dạy cho người 
khác những điều đúng, phân biệt được đúng sai, tốt xấu, trắng 
đen với những tiêu chuẩn rõ ràng. Phẩm chất tiếp theo của 
người thầy tốt chính là phải có một thái độ và nhân cách rộng 
mở, quảng đại. Bất kể những gì thầy có hay những gì quý giá 
nhất mà thầy hiểu biết, thầy đều truyền dạy, chia sẻ hay trao lại 
cho học trò của mình. Người thầy tốt không nên có ý nghĩ rằng 
không nên truyền dạy tất cả những gì mình biết vì sợ học trò sẽ 
qua mặt mình, hoặc khi học trò biết tất cả sẽ không còn tôn 
trọng hay quan tâm đến mình nữa mà hãy truyền dạy tất cả 
những gì mình hiểu biết. Một người thầy tốt luôn cho đi tất cả 


Trang 74 


THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC 


| gì đó thì người đó không đạt tiêu chuẩn 
của một người thầy tốt. 


ã Trưng những gì mình biết và không còn giữ lại 
y bất kỳ điều gì vì một khi giữ lại một cái 


Điều quan trọng cuối cùng đó chính là 
— người thầy phải có kỹ năng trong việc 
( khen ngợi và xử phạt đúng lúc, hợp lý. 
xi Khi học trò làm sai thì người thây phải có 
(| trách nhiệm dạy và sửa sai cho trẻ. Còn 
`. _ khi trẻ làm đúng thì phải được thầy ghi 
“ứu có diệu gì đồng làm, 143. nhân và khen thưởng. Người thầy phải có 


làm nó bằng tất cả trái tim 


(Đức Đạt Lai Lạt Ma) năng lực hiểu rõ đúng - sai và làm rõ cho 


trẻ nhận ra cái gì đúng, cái gì sai là sai mà không có sự lẫn lộn, 
mập mờ. Đó là những phẩm chất và năng lực cơ bản mà người 
thầy, đặc biệt là cha mẹ, nên trang bị và trau đồi. 


Có thể nói, sự hoàn hảo rất khó đạt được trong cuộc đời này. Sự 
thật là có thể có một người thầy tốt hay một người cha người mẹ 
tốt nhưng khó để có một người thầy hay người cha người mẹ 
hoàn hảo. Vì vậy, cũng không có người con lý tưởng, hoàn hảo 
mà chỉ có người con tốt. Mà bản chất thì con luôn luôn tốt, chỉ có 
hành động là chưa tốt thôi! Thế nên cha mẹ thay vì thấy khó chịu 
và tạo áp lực khi con làm sai thì hãy uốn nắn và chỉnh sửa ngay 
khi đó và hãy chỉ cho con những điều đúng để con tự sửa sai. 
Thực ra thì con trẻ sẽ không biết những phẩm chất cần có của 
một người thầy và cũng không có những mong đợi về phía người 
thầy, là cha mẹ, vì trẻ còn nhỏ trẻ. Nhưng chúng ta phải phát triển 
kỹ năng làm cha làm mẹ và làm thầy vì chúng ta là người thầy 
đầu tiên và cũng là người thầy vĩ đại nhất trong cuộc đời của con 


cái chúng ta. 
Trang 74 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


GHI CHÚ CỦA BAN BIÊN TẬP 


Cuốn sách này được dựa trên những bài giảng của Ngài 
Bodhirathana trong khóa học “DẠY CON VỚI TRÁI TIM VỊ 
PHẬT” tổ chức online qua zoom từ ngày 09 - 15/11/2021. 


Chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất đến Ngài 
Bodhirathana về những lời dạy của Ngài cũng như đã cho 
phép chúng tôi biên tập thành sách. 


Chúng tôi có điều chỉnh một số điểm nhỏ về mặt ngôn ngữ 
xuyên suốt cuốn sách để độc giả có thể hiểu một cách dễ dàng 
hơn. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả những ai đã giúp chúng tôi 
hiệu đính, cho lời khuyên, tất cả những thí chủ và những quý 
vị đã tham gia vào việc biên tập sách và phân phối sách. 
Chúng tôi cũng xin được thứ lỗi cho bất kỳ sai sót nào. Mọi 
thông tin đóng góp về hiệu đính và trao đổi về ấn phẩm, xin 
liên hệ: 

số điện thoại 0869640539 hoặc 
email £aonguyenktdn9] (®gmail.com 
Mong rằng cuốn sách này sẽ là cảm hứng cho các bậc cha 
mẹ và những ai đủ duyên lĩnh hội lời giảng của Ngài 
Bodhirathana, có được hành trang vững vàng cho tâm trí trong 


quá trình nuôi dạy con. 
Sadhu Sadhu Sadhu! 


Ban Biên Tập. 


Trang 75 


DẠY CON TRONG TỈNH THỨC THIỀN SƯ BOHIRATHANA 


CHIA PHƯỚC 

Idam me puññam ãsavakkhaya'vaham hotu. 

Idam me puññam nibbãnassa paccayo hotu. 

Mama puññabhãgam sabbasattanam bhaJemi; 

Te sabbe me samam puññabhãgam labhantu. 

Phước lành này của con, Nguyện đoạn tận tất cả ô nhiễm trong tâm. 
Phước lành này của con, Nguyện là nhân duyên giác ngộ Nip-bàn. 
Con xin chia phần phước này đến tất cả chúng sinh; 


Cầu mong cho tất cả được thọ nhận đồng đều nhau. 


Trang 76 


